NGUYÊN VĂN ĐẠO (Chủ biên) 
GIAO SƯ 


GS. NGUYÊN VĂN ĐẠO (Chủ biền) 


§IÁ0 SƯ LÊ VĂN THIÊM 


(KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY SINH CỦA GIÁO SƯ LÊ VĂN THIÊM 
1918 - 2003) 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám độc: NGUYÊN VĂN THỎA 
Tổng biên tập: NGUYÊN THIỆN GIÁP 
Biên tập oà sửa bản in: PHẠM NGỌC TRÂM 


Trình bày bìa: NGỌC ANH 


GIÁO SƯ LÊ VĂN THIÊM 

Mã số: 02. 28.ÐK 2003 

In 800 cuốn tại Nhà in Đại học Quốc gia Hà Nội 

Số xuất bản: 393/27/ CXB. Số trích ngang 88_ KH/XB 
In xong và nộp lưu chiểu quý | năm 2003. 


MỤC LỤC 


LỚI NÓI ĐẦU 


NIÊN BIẾU TÓM TÁT 
Nhớ anh Lê Văn Thiêm 
Đăng Đình Ẩng 
Một số kỷ niệm vúi về Giáo sự Lê Văn Thiêm 
Nguyên Hữu Anh 
Giáo sư Lẻ Văn Thiêm - người sáng lập và chỉ đạo 
“Trường Khoa học Cơ bản 
Lẻ Thạc Cán 
Ky ức Khó quên vẻ Giáo sư Lê Văn Thiêm 
Nguyễn Cang 
Niệm ngưỡng mộ thầy Thiêm và tình yêu Toán học 
Phan Đình Diện 
Tưởng nhớ thầy Lê Văn Thiêm 
Trương Mỹ Dung 
jiáo sư Lê Van Thiêm - nhà Toán học tiêu biểu của 
Việt Nam trong thể kỷ 20 


Nguyễn Văn Đạo 
Suốt đời noi theo tấm gương của thầy Lẻ Văn Thiêm 
Nguyễn Văn Hiện 
“Thầy Lê Văn Thiếm 
Hà Huy Khoái 
“Trường Đại học Sư phạm Khoa học dưới sự lãnh đạo của 
GS.Lê Văn Thiêm 
Ngó Thúc Lanh 
Vài kỷ niệm liên quan đến Giáo sự Lê Văn Thiêm 
Bùi Trọng Liêu 


[rang 
5 


7 


II 


89 


103 


107 


Nhớ lại những lần gấp Giáo sư Lê Văn Thiêm 
Mimopolskii YuA — 113 
Tìm lại "thảy” trên Internet ngày nay 
Nguyễn Đình Ngọc Hỗ 
Một trường học mang tên Thấy - Trường THPT Lẻ Văn 
Thiêm 
Nguyễn Đình Sang — 119 
Lê Văn Thiêm 
Laurem Schwans — 12Š 
Cựu sinh viên Trường Sư phạm 
Hoàng Xuân Sinh — 133 
Nhớ về Giáo sư Lê Văn Thiêm 
Hồ SEThoáng 147 
Nhớ anh Lê Văn Thiêm 
Nguyễn Cảnh Toàn 151 
Giáo sư Lê Văn Thiêm - niềm tự hào của nền Toán học 
Việt Nam 
Nguyễn Đình Trí — 159 
Tưởng nhớ Giáo sư Lê Văn Thiêm 
Hoàng Tụy — 16Š 
Giáo sư Lê Văn Thiêm sống mãi với các thế hệ Toán 
học Việt Nam 
Đồ Long Vân 173 


GS. LÊ VĂN THIÊM VIẾT VỀ GSTA QUANG BỬU 179 
VĨNH BIỆT GIÁO SƯLÊ VĂN THIÊM 185 


NHŨNG TÌNH CẢM THÂN THƯƠNG DÀNH CHO 
GS.LÊ VĂN THIÊM TRONG NGÀY TANG LẺ 195 


BẢN GIỚI THIẾU TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUỐC GIA 
CỦA LÊ VĂN THIÊM, NAM 1949 207 


Nhân bý niệm S5 năm ngày sinh của cố Giáo sự Lê 
Văn Thiêm (1918 - 2003), chúng tôi xia trân trong giới 
thiệu uới bạn đọc những bài uiết của các 0 lãnh đạo, các 
đồng nghiệp, các học trò của Giao sử - một nhà Toán học 
tieu biểu của Việt Nam trong thế kỷ XX, người đã đặt nền 
móng cho ngành Toán học Việt Nam phát triển tà có cống 
hiển lớn trong 0iệc xây dựng nên bhoa học Việt Nam hiện 
đại. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn gia đình Giáo sử 
Lê Văn Thiêm đã cung cấp nhiều tư liệu uà ảnh quý; cảm 
ơn chị Nguyên Anh Thu đã giúp đánh máy bản tháo; cảm 
ơn Tiến sĩ Phạm Ngọc Trâm đã giúp biên tập cuốn sách. 

Tên của các tác giả được xếp theo thứ tự A, B, C... 
Chắc chắn cuốn sách không tránh khỏi những thiếu sót, 
chúng tôi rất mong nhận được những ý hiển đóng góp của 


độc gia để lần tái bản sau được hoàn hảo hơn. 


Chủ biên 
GS.NGUYÊN VĂN ĐẠO 


GIÁO SƯ LÊ VĂN THIÊM 


CNiên biểu tóm tắt) 


Ngày sinh: 29/3/1918 
Quê quán: xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. 
1939 - 1937: Học tại Collège de Quy Nhơn. 


1938: Học lớp Lý-Hoá-Sinh (PCB) tại Đại học Hà Nội. 


1939: Du học tại Pháp. vào học trường école Normale 
Supérieure. 

1943: Nghiên cứu Toán học tại Thụy Sĩ. 

1945: Bảo vệ luận án Tiến sĩ A tại Đức. 

1948: Bảo vệ luận án Tiến sĩ Quốc gia tại Pháp. 
12/1949: Về nước, tham gia kháng chiến tại Nam Bộ. 
91/8/1950: Gia nhập Đăng Cộng sản Việt Nam. 

1950 - 1954: Công tác tại Chiến khu Việt Bắc, khu học 
xá Trung ương tại Trung Quốc. 

1954 - 1956: Giám đốc Trường Đại học Sư phạm Khoa 
học, Hà Nội. 

1957 - 1970: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp 
Hà Nội. 


e«© 1970 - 1980: Viện trưởng Viện Toán học, Trung tâm 
Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia. 

«1981 - 1991: Công tác tại Phân viện, Viện Toán học, 
TP. Hồ Chí Minh 

e Ngày mất: 3/7/1991. 


CÁC PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ 

« - Huân chương Độc lập hạng Nhất. 

e Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng Nhất. 

e Huân chương Lao động hạng Nhì. 

e- Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ. 


Giao sự Lê Văn Thiêm 


CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đóc lạp - Tự do - Hạnh phúc 


Hà Nói. ngày 12 tháng 7 năm 1991 


Thán ái gửi chỉ LẺ VĂN THIÊM 


| Chị Lê Văn Thiêm thản miền, 


| Tôi rất thiết tha với những dòng chữ trong bức thư này để chia 
sẻ với chị và các cháu nói đau buồn mà tôi có thể hình dung được từ 
đầy, sau khi nghe tín đồng chí Lê Văn Thiêm vừa từ trần. Có thể chị 
(Không biết hết những quan hệ thân tình giữa tôi và anh Thiêm trong. 
Jsuốt thời gian anh hoạt động và phấn đâu quên mình ở miền Bác. 
Tôi rất ân hận vì chậm viết bức thư nà 
,qua đời của anh Lê Văn Thiêm quá muộn. 


bởi lẽ tôi biết tin về sự 


Anh Lê Văn Thiêm qua đời càng làm nổi bật tầm vóc và sự 
(cong hiến của nhà toán học và người chiến sĩ cộng sản Lê Văn 
Thiếm. Đó là điểu từ đáy lòng tôi muốn nói với chị và nói với 
|hương hồn của người đã khuất, đồng thời có thể nói với mọi người. 

Tỏi thân ái chúc chị vũ trang cho mình lòng đũng cảm và ý chí 
phân đấu vì đời sống của gia đình. 


Tôi gửi chị và các cháu lời chúc tốt đẹp và lời chào thân ái. 


TP: Nếu chị có gì cẩn tôi 
thì chị giữ. thự cho tôi theo 
địa chỉ: Phạm Văn Dỏng 


quản Ba Đình, thành phố Hà Nói Phạm Văn Đồng”' 


(9) Nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung 
ương Đàng 


NHỚ ANH LÊ VĂN THIÊM 
Đăng Đình Ảng”) 


loi đã dược biết tiếng anh từ nhiều năm trước ngày 30 
tháng 4 năm 1975 lịch sử. Khi đó tôi là Trưởng ban Toán, 


Đại học Khoa học Sài Gòn. Ngày 1 tháng 5 năm 1975, tôi 
đượ: tiếp phái đoàn các nhà khoa học từ Hà Nội vào trong đó 
có ¿nh Nguyễn Cang. giáo sư Toán học, anh Nguyễn Tấn 
Lập. giáo sư Kinh tế tới thăm ban Toán chúng tôi. Thật là 
xúc động, chưa gặp nhau bao giờ mà khi gặp thì vui vẻ, ôn 
tồn như thể đã quen biết nhau từ lâu. Mấy tuần sau đó, anh 
Lê Ở/ăn Thiêm, Giáo sư Viện trưởng Viện Toán học Hà Nội 
cùng một phái đoàn các nhà toán học từ Hà Nội vào thăm Sài 
Góòr, đặc biệt là nhóm Toán của Đại học Khoa học. Anh rất 
quian tâm và từ ánh mắt đến câu nói đều tỏ một tình cảm kín 
đáo mà sâu đậm. 

Đầu thập niên 80, anh chuyển vào Sài Gòn làm việc, và 
nãăn 1983, anh chủ trì buổi bảo vệ luận án Phó tiến sĩ Toán 


học đầu tiên của Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. 


€È) Giáo sự Toán học, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. 


11 


Mấy năm sau, anh triệu tập hội nghị thành lập Hội Toán học 


thành phố 


Trên đây là vài nét về sự có mặt của anh trong phát triên 
toán học ở phía Nam đất nước, có liên quan tới hoạt động của 
người viết bài này. Đóng góp quyết định của anh trong công 
cuộc xây dựng một nền toán học cho cả nước cần được nhấn 
mạnh. Viện Toán học Hà Nội, dưới sự lãnh đạo của anh, đã 
trở thành một trung tâm toán học uy tín hàng đầu của cả 
khu vực. 

Trước khi ngừng bút, tôi cũng muốn nói qua về bầu 
không khí bao trùm cuộc gặp gỡ vào tháng 5 năm 1975 giữa 
anh và những người làm toán ở Sài Gòn. Hội nghị Toán học 
Việt Pháp họp ở Sài Gòn kết thúc đầu tháng 4 năm 1975 đã 
khuyến cáo tăng cường hợp tác, đặc biệt là trong việc xây 
dựng một Trung tâm Toán học mang tên "Học viện Toán học 
Sài Gòn", và đầu tháng 4 năm 1975 tôi nhận được giấy mời 
thăm Pháp hai tuần để thảo luận bổ sung. Do diễn biến dồn 
đập của tình hình khi ấy, tôi đã quyết định hủy bỏ chuyến 
thăm Pháp vì muốn ở gần gia đình lúc đó. Tới nay, gần 30 
năm sau, đã bao đổi thay, kẻ còn người khuất, biết bao tưởng 
nhớ. Mà nay, nhìn vào tương lai đây hứa hẹn, tôi thấy vô 
cùng phấn khởi là được làm việc với các đồng nghiệp, góp 


phần phát triển khoa học, phục vụ đất nước, không quên tấm 


gương sáng của người đi trước, Giáo sư Lê Văn Thiêm. 


MỘT SỐ KỶ NIỆM VUI 
VỀ GIÁO SƯ LÊ VĂN THIÊM 


Nguyễn Hữu Anh” 


T ôi được biết đến Giáo sư Lê Văn Thiêm ngay từ khi 
chưa về đến Việt Nam. Khoảng năm 1972, khi còn ở Canada, 
tôi đã nhận được một số báo Acta Vietnamica Sclentarium do 
Giáo sư Bùi Trọng Liễu chuyển từ Paris. Qua số báo này, tôi 


thấy có bài của Giáo sư Lê Văn Thiêm về "Dạng tự đẳng 


cấu". Đây là lãnh vực mà tôi quan tâm nghiên cứu, nhất là 
sau khi nghe các seminar của các Giáo sư Andre Weil, 
Harish-Chandra, Godement... ở Institute for Advanced Study, 
Priceton. 

Do đó, khi hay tin được về nước công tác, tôi vẫn cứ đình 
ninh mình sẽ làm việc ở Viện Toán học do Giáo sư Thiêm làm 
Viện trưởng. Tuy nhiên, khi về đến Hà Nội, tôi mới biết Giáo 
sư Tạ Quang Bửu dã bố trí để tôi về Đại học Bách Khoa Hà 
Nội, nơi có nhiều điều kiện thuận tiện hơn. 


(®) Giáo sư Toán học, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. 


13 


Buổi đầu tiên tôi tiếp xúc trực tiếp với Giáo sư Thiêm là 
buổi đón tiếp của Hội Toán học Việt Nam do Giáo sư Thiêm 
làm Chủ tịch. Tuy nhiên, phải đợi đến cuối năm 1974, tôi mới 
có địp sống gần gũi với Giáo sư Thiêm trong vài ngày. Đó là 
dịp sau khi các Giáo sư B. Malgrange, F. Pham, A.Chaneinar 
kết thúc khoá giảng về Lý thuyết Kỳ dị, Ban tổ chức khoá 
học đã sắp xếp để ba giáo sư Pháp, Giáo sư Thiêm, tôi và một 
số đồng nghiệp khác lên thăm Việt Bắc. Đây là một chuyến 
đi tuy vất và nhưng rất vui. Tôi còn nhớ rõ ba giáo sư Phap 
tỏ ra không hài lòng khi dược xếp ăn cơm chung với Giáo sư 


Thiêm còn chúng tôi ăn cơm riêng ở một phòng khác (thời 


bao cấp mà!). Họ chỉ thực sự vui vẻ khi được Giáo sư Thiêm 
cho biết trưa hôm sau, cả đoàn sẽ dừng lại ăn cơm chung 
trước khi đến Bắc Pó. Phong cảnh hùng vĩ ở Cao Bằng, và 
đặc biệt là Bắc Pó làm mọi người phấn chấn hẳn lên mặc dù 
đường đi lúc đó rất khó khăn. Tại suối Lênin, Giáo sư Thiêm 
và tôi là hai trong số ít người có xuống "nhúng nước". 

Tuy nhiên, kỷ niệm sâu sắc nhất về Giáo sư Lê Văn 
Thiêm đối với tôi là thời gian gần hai tuần cùng đi dự Hội 
nghị Quốc tế các nhà Toán học được tổ chức ở Helsinki, thủ 
đô của Phần Lan mùa hè năm 1978. Đoàn có 4 người do Giáo 
sư Lê Văn Thiêm làm Trưởng đoàn. Giáo sư Thiêm, anh 
Đỉnh Văn Huỳnh và tôi đi từ Hà Nội, còn Giáo sư Hoàng Tụy 
đến thẳng Helsinki từ Berlin. Hôm lên đường, trời mưa rất 


14 


to, Xe đón Giáo sư Thiêm ở ngõ Hàng Chuối mà đường ngập 
đến gần đầu gối. Sau mấy tiếng đồng hồ trên chiếc xe lộc cộc, 
chúng tôi mới đến sân bay Nội Bài. Tại đây, trong khi ngồi 
chờ lên máy bay, tôi tình cờ gặp một anh bạn Việt kiểu từ 
Canada về chơi. Anh đưa tôi 50 dollar phòng khi bất trắc vì 
Đoàn đã không lấy tạm ứng từ Ngân hàng ngại thủ tục quá 
rườm rà. Hóa ra, số tiền mà anh bạn dưa đã giúp chúng tôi 
xoay xở khi mới đến Helsinki. Khi máy bay dừng ở Mạc Tư 
Khoa thì không có vấn để gì vì có người của Đại Sứ quán ra 
đón tận sân bay. Buổi tối, Giáo sư Thiêm còn đưa chúng tôi 
đến nhà anh Bạch Hưng Khang ăn phở "Mạc Tư Khoa". Tuy 
nhiên, khi đến Helsinki thì nảy sinh vấn để vì đó là lúc cuối 
tuần, Văn phòng Hội nghị đóng cửa. Nhờ có số tiền của anh 
bạn từ Canada, chúng tôi mới đi được xe bus từ sân bay về 
trung tâm thành phố. Tại đây, tôi đã để nghị và Giáo sư 
Thiêm quyết cứ thuê phòng khách sạn ở vì chưa phải trả tiền 
ngay. Ngày hôm sau, gặp Ban Tổ chức Hội nghị nhận tiền tài 
trợ dự Hội nghị (Đoàn được IMU tài trợ thông qua đề nghị 
của Giáo sư Laurent Schwartz), chúng tôi mới thở phào! Ban 
Tổ chức cũng sắp xếp để chúng tôi ở trong một ký túc xá sinh 
viên (đang nghỉ hè). Phải nói sinh viên Phần Lan sướng thật! 
Ký túc xá của họ rất rộng rãi và tiện nghi, còn hơn cả các ký 
túc xá ở Mỹ. Chúng tôi tranh thủ một số buổi tối rảnh tổ chức 


làm bếp: tôi đảm trách phần nấu nướng với sự cố vấn của 


15 


Giáo sư Thiêm còn anh Huỳnh rửa bát. Tôi không ngờ Giao 
sư Thiêm về nước lâu rồi mà còn nhớ cách làm bếp. Giáo sư 
đã phê bình tôi khi làm một số món không đúng quy cách 
Quả thật, đây là một chuyến đi để lại cho chúng tôi rất nhiều 
kỷ niệm. 

Sau này, khi Giáo sư Thiêm chuyển công tác vào thành 
phố Hồ Chí Minh tôi lại có nhiều địp tiếp xúc với ông. Giáo sư 
đã rất vất vả khi cùng với Giáo sư Đặng Đình Áng chuẩn bị 
thành lập Hội Toán học Thành phố Hỗ Chí Minh. Thời gian 
này, tôi thường gặp Giáo sư Thiêm, khi thì trong các cuộc 
họp ở Phân viện Toán ứng dụng, khi thì trong các cuộc họp 
của Hội Toán học thành phố. 

Qua hơn 90 năm tiếp xúc với Giáo sư Lê Văn Thiêm, tôi 
rất kính trọng ông, không chỉ như là một nhà Toán học đàn 
anh, người thầy của nhiều thế hệ các nhà Toán học Việt 
Nam, mà còn như một con người nhân ái, một con người rất 


tử tế, luôn luôn vì mọi người. 


16 


Giáo sử Lê Văn Thiêm tại Thụy Sĩ (1943) 


GIÁO SƯ LÊ VĂN THIÊM 
NGƯỜI SÁNG LẬP VÀ CHÍ ĐẠO 
TRƯỜNG KHOA HỌC CƠ BẢN 


Lê Thạc Cán”) 


ụ ào đầu năm 1951, trong một lần tới làm việc tại Văn 
phòng đẳng bộ Đảng Lao động Việt Nam, tỉnh Hà Tĩnh, đóng 
tại xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tôi được đọc một công văn của 
Bộ Giáo dục gửi từ chiến khu Việt Bắc về cho một số cơ quan 
Đăng và chính quyền các tỉnh ở liên khu IV. Công văn nói 
rằng Chính phủ đã quyết định mở Trường Khoa học Thực 
hành Cao cấp tại Việt Bắc, nhằm đào tạo cán bộ khoa học và 
kỹ thuật bậc cao phục vụ công cuộc kháng chiến và xây dựng 
đất nước sau ngày kháng chiến thắng lợi. Công văn cũng đề 
nghị các cơ quan liên quan chọn lựa những thanh niên có 
trình độ học vấn cần thiết để giới thiệu dự tuyển vào học. 

Trong điều kiện hết sức khó khăn của kháng chiến chống 
Pháp, vào những năm cuối thập kỷ 1940 và đầu 1950, Chính 


€*) Giáo sư, Viện Môi trường và Phát triển bền vững, Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. 


lý 


phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã mở một số trường đại 
học: Đại học Y khoa, Đại học Dược khoa, Cao đẳng Công 
chính tại Việt Bắc, Toán học Đại cương tại Nghệ An. Tuy 
nhiên một đại học chung về khoa học tự nhiên, khoa học kỹ 
thuật thì vẫn chưa có. Tin về Trường Khoa học Thực hành 
Cao cấp đã nhanh chóng lan rộng khắp các tỉnh Nghệ An, Hà 
Tĩnh, Thanh Hóa, đem lại niềm phấn khởi to lớn cho tất cả 
thanh niên học sinh đã học hết trung học chuyên khoa, sinh 
viên đang học Toán học đại cương, hoặc đang công tác tại các 


cơ quan quân, dân, chính ở địa phương. 


Điều làm chúng tôi háo hức nhất là nghe tin Trường 
Khoa học Thực hành Cao cấp sẽ giảng dạy theo chương trình 
của Đại học Bách khoa của nước Pháp, và Hiệu trưởng của 
trường là ông Lê Văn Thiêm, một người còn rất trẻ, nhưng đã 
có học vị Tiến sĩ Toán học ở nước Đức, giáo sư tại Đại học 
Zurich ở nước Thụy Sĩ đã về đến Việt Bắc theo lời kêu gọi của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tháng 5/1951, cùng một số cán bộ trẻ của các cơ quan 
của tỉnh Hà Tĩnh, tôi vô cùng sung sướng được Tỉnh ủy giới 
thiệu đi học Trường Khoa học Thực hành Cao cấp. Theo sự bế 
trí của Bộ Giáo dục, để được nhận vào trường, chúng tôi phải 
tới thị trấn Thọ Xuân ở Thanh Hóa gặp Giáo sư Lê Văn 
Thiêm làm các thủ tục xét nhận vào trường. Họp thành từng 


nhóm nhỏ, khoảng 3 - 5 người, chúng tôi đi bộ trong nhiều 


18 


ngày, vượt chăng đường dài khoảng 200 km từ quê nhà Hà 
“Tĩnh tới Thọ Xuân, lòng vô cùng hồi hộp mong được nhận vào 
trường, cũng như được gặp Giáo sư Thiêm, thần tượng của 
lửa tuổi thanh niên yêu khoa học và kỹ thuật hồi đó. 

Nhóm chúng tôi đến địa điểm liên lạc, một làng quê có 
ngôi trưởng phổ thông tương đối lớn ở Thọ Xuân, vào một 
buổi chiều đầu hè nóng nực. Chúng tôi hết sức ngạc nhiên 
khi thấy hai bờ con kênh thủy lợi chảy qua làng đông nghịt 
trẻ em và thanh niên. Đám đông cho chúng tôi biết họ đang 
xem ông Lê Văn Thiêm, nhà bác học trẻ tuổi đang tắm và bơi 
trên kênh. Họ cũng cho biết là Giáo sư đã về đây khoảng một 
tuần và cùng một người thư ký ở tại một nhà dân trong xóm. 
Ngày hôm sau, cùng với nhiều nhóm sinh viên, học sinh từ 
nhiều nơi tới, chúng tôi được gặp Giáo sư Thiêm, nghe Giáo 
sư giới thiệu vấn tắt về Trường Khoa học Thực hành Cao cấp 
(KHTHCC), đặn dò về thủ tục kiểm tra nhập học và cách đi 
tới trường tại chiến khu ở Việt Bắc. Mấy hôm sau, sau khi 
thực hiện xong thủ tục kiểm tra nhập học, Giáo sư Thiêm và 
người thư ký lên đường đi Việt Bắc bằng xe đạp, toàn bộ 
hành lý trong chiếc ba lô nhỏ. 

Những ngày sau đó các nhóm sinh viên chúng tôi cũng 
lần lượt lên đường. Chặng đường từ Thanh Hóa tới địa điểm 
liên lạc thuộc tỉnh Tuyên Quang dài trên 300 km, trong đó 


phần lớn là đường núi rừng hiểm trở. Tài liệu quan trọng 


19 


nhất trong tay mỗi người chúng tôi là tờ giấy nhỏ của văn 
phòng trường KHTHCC giới thiệu là sinh viên của trường 
trong đó có ghi địa điểm liên lạc tại một cột cây số trên đường 
từ thị xã Tuyên Quang đi huyện Chiêm Hoá. Địa điểm của 
trường được giữ bí mật. Sau gần 2 tuần lễ ngày nghĩ, đêm đi, 
trèo đèo, lội suối, qua những chặng đường có máy bay địch 
bắn phá hàng ngày, ban đêm thường có hổ báo qua lại, chúng 
tôi tới Trường KHTHCC. Toàn bộ cơ ngơi của trưởng chỉ là 
một lần tre nứa dài khoảng 15m, một bếp cũng bằng tre nứa, 
và một ngôi nhà gỗ nhỏ ở ven ngòi Quảng, một nhánh của 
sông Gâm. Toàn bộ cơ sở của trường khuất hẳn trong rừng 
sâu, các mái tranh che lấp bởi tán cây rừng và tre nứa. Giáo 
sư Thiêm ở trong ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà này đồng thời là 
văn phòng của trường với một cán bộ phụ trách văn phòng và 
một thư ký đánh máy kiêm kế toán viên. Bộ máy hậu cần và 
cấp dưỡng chỉ có một người. Thỉnh thoảng có Giáo sư Nguyễn 
Khánh Toàn, đương thời là Thứ trưởng Bộ Giáo dục, và Giáo 
sư Hồ Đắc Di, Giám đốc Đại học vụ, cùng tới làm việc và ở lại 
vài ngày với Giáo sư Thiêm. 

Sinh viên của trường lần lượt tới đông đủ, chủ yếu từ hai 
trường chuyên khoa ở liên khu IV, liên khu Việt Bắc và một 
số cơ quan trung ương. Giáo sư Thiêm họp toàn thể sinh 
viên, thông báo cho chúng tôi biết rằng theo chỉ thị của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, trường đã đổi tên thành Trường Khoa học 


20 


Cơ bạn (KHCB). Giáo sư kế rằng, tại một phiên họp của Hội 
đóng Chính phủ bàn về giáo dục và đào tạo, lúc nói tới trường 
KHTHCC, có người tỏ ÿ ngân ngại về tên trương, không hiêu 
có thể dạy gì về kỹ thuật cao cấp trong điều kiện khó khăn 
tại chiến khu. Bác Hồ đã hỏi Giáo sư Lê Văn Thiêm là ông sẽ 
dạy gì cho sinh viên KHTHCC. Giáo sư Thiêm trả lời rằng 
trước hết sẽ dạy khoa học cơ bản. Mọi người tỏ ý tán thành. 
Hồ Chủ tịch bảo thế thì hãy gọi là Trường Khoa học Cơ bản. 
Tên Trường KHCB đã có từ ý kiến đó của Bác Hồ. 


Những tuần đầu tiên, chúng tôi chưa học gì về khoa học, 
mà theo sự chỉ đạo của trường và đoàn sinh viên vừa được 
thành lập, tập trung đào đất, san nền, chặt tre nứa làm lớp 
học và lần trại nơi ở cho khoảng 100 sinh viên. Chừng một 
tháng sau, Trường KHCB của chúng tôi đã có lớp học, ký túc 
xá tạm đủ. Hàng tuần, chúng tôi thay phiên nhau lội suối, 
bằng rừng tới kho thóc của nhà nước lĩnh thóc về xay giã 
đảm bảo lương thực cho tập thể. Thực phẩm chủ yếu là rau 
muống do chúng tôi tự trồng. 

Khi Trường KHCB đã khai giảng, còn có hai giáo sư nữa, 
đó là: Giáo sư Nguyễn Xiển và Giáo sư Ngụy Như Kontum 
tới trường. Giáo sư Lê Văn Thiêm đã giảng cho chúng tôi 
môn Cơ học lý thuyết, Giáo sư Nguyễn Xiển giảng môn Giải 
tích, Giáo sư Ngụy Như Kontum giảng môn Vật lý. Các bài 


giảng được các giáo sư trình bày trên bảng đen, viết phấn đất 


21 


sét, chúng tôi ghì chép lại trên những trang giây mầu vàng 
nâu do các xưởng thủ công chế tạo. Ngoài những bài giảng 
này, toàn bộ tài liệu tham khảo để học tập chỉ có hai tập sách 
giáo khoa đại học, một về toán đại cương, một về vật lý đại 
cương xuất bản tại Pháp do Giáo sư Thiêm mang về. Thời 
gian học tập cũng rất hạn chế. Buổi sáng lên lớp nghe giảng, 
buổi chiều tự học và lao động để tự túc thực phẩm, chất đốt, 
thể thao và thể dục. Buổi tối không đèn chỉ có thể nhẩm lại 
bài học đã qua theo ký ức. Mặc dầu hoàn cảnh khó khăn đó, 
sự giảng dạy tận tình với phương pháp sư phạm thích hợp 
của các giáo sư cùng với sự cố gắng của tất cả các sinh viên 
đã đem lại cho chúng tôi những kết quả học tập tốt. Trong 
điều kiện bộ máy hành chính và hậu cần giúp việc của nhà 
trường rất nhỏ bé, Giáo sư Thiêm đã phối hợp chặt chẽ với tổ 
chức Đảng, Đoàn Thanh niên và Đoàn học sinh để quản lý 
một cách toàn diện mọi hoạt động của trường. Tỉnh thần chủ 
động công tác, ý thức trách nhiệm của tất cả các sinh viên 
được phát huy cao độ. 

Tháng 7 năm 1951, trong một buổi họp sinh viên, Giáo 
sư Thiêm cho chúng tôi biết là với sự giúp đỡ của nhà nước 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chính phủ đã quyết định 
thành lập Khu học xá Việt Nam tại tỉnh Quảng Tây, Trung 
Quốc, và Trường KHCB sẽ được di chuyển tới Khu học xá này 


để có điều kiện học tập và giảng dạy tốt hơn. Từ hôm đó, 


tọ 
tộ 


cùng với việc học, chúng tôi còn phải chuân bị dị chuyên 


trưởng sang Quảng Tây. Tháng 9 năm 1951, sau 10 ngày đi 


bộ, chúng tôi tới thị xã Lạng Sơn, vừa được giải phóng khỏi 
sự chiếm đóng của quân đội Pháp trong chiến dịch Biên giới 
cuối năm 1950, Tới cửa khẩu Mục Nam Quan, chúng tôi được 
đoàn xe của Quân giải phóng Trung Quốc đem về thành phố 
Nam Ninh, và từ đó về Khu học xá Việt Nam. 

Khu học xá Việt Nam, vào năm 1951 và vài năm sau đó, 
gồm một số giảng đường và lớp học bằng gỗ, lợp tranh, cùng 
với một số ký túc xá đặt trong các đền thờ của làng Tâm Hư, 
một làng quê nhỏ ở cách thành phố Nam Ninh, thủ phủ tỉnh 
Quảng Tây khoảng hơn 10 km. Giảng đường, ký túc xá đều 
không có lưới điện, nước máy. Nước ăn uống, tắm giặt do 
chúng tôi thay phiên nhau tự gánh từ hồ về. Các thầy giáo 
như Giáo sư Thiêm, Giáo sư Xiển, Giáo sư Kon Tum cũng 
hàng ngày cùng chúng tôi gánh nước. Ánh sáng học ban đêm 
là đèn đầu. Giảng đường, lớp học đều không có bàn viết, ghế 
ngồi. Mỗi sinh viên, học sinh được phát một ghế nhỏ để ngồi 
và một bảng gỗ thay bàn viết. Mỗi lần lên lớp đều phải xách 
theo ghế và bảng. 

Điều tốt so với ở chiến khu Việt Bắc là khu học xá có hòa 
Đình. Tuy điều kiện thô sơ nhưng học sinh, sinh viên được 
học tập một cách an toàn, điều kiện vật chất cần thiết cho 


cuộc sống được đảm bảo. Giáo sư Thiêm đã mời về trường 


23 


nhiều thầy giáo mới để trường có thêm điều kiện để giảng 
dạy khoa học cơ bản, tương xứng với tên trường. Cụ thể, 
chúng tôi đã có thêm thầy Nguyễn Thạc Cát, giảng dạy về 
Hóa học, thầy Dương Trọng Bái về Vật lý, thầy Nguyễn Cảnh 
Toàn về Toán học. Giáo sư Thiêm cũng đã tới thăm các thư 
viện và hiệu sách tại Nam Ninh, tìm về cho chúng tôi một số 
giáo trình Toán học, Vật lý được giảng dạy tại các trường đại 
học ở Mỹ. Những giáo trình này về lý thuyết đơn giản hơn 
các giáo trình Pháp, nhưng tính thực dụng rõ hơn. Giáo sư 
cũng đã mua về cho trường một vài tài liệu giáo khoa của 
Liên Xô, chủ yếu là các sách toán bậc phổ thông và sách dạy 
Nga ngữ qua Pháp ngữ. Với phương tiện thô sơ, trường diã 
xây dựng các phòng thí nghiệm vật lý; hoá học. Cùng với học 
lý thuyết, chúng tôi có thêm điều kiện để nhìn thấy thực tế 
thí nghiệm. Điều kiện học tập, sinh hoạt của sinh viên đỉã 
khác nhiều so với lúc ở chiến khu, nhưng Giáo sư Thiêm vẫn 
duy trì sự chủ động của sinh viên trong mọi công việc củia 
trường, kể cả việc học tập chuyên môn và chính trị. 

Vào cuối năm 1953, Trường Khoa học Cơ bản đã ngừng 
hoạt động. Trong số sinh viên của trường, rất nhiều người đìã 
được gửi đi học tiếp tại các đại học khoa học và kỹ thuật ở cátc 


nước xã 


ội chủ nghĩa anh em. Một số sinh viên khác đã viề 
nước phục vụ chiến dịch Điện Biên, và sau đó là tiếp quả:n 


các cơ quan và cơ sở khoa học và kỹ thuật ở Hà Nội sau ngàty 


34 


giải phóng Thú đồ năm 1954. Nhiệm vụ trương đặt ra trong 
thời gian kháng chiến chống Pháp đã được trao lại cho Đại 
học Tổng hợp và các đại học kỹ thuật thành lập sau đó tại Hà 
Nội. Nguyện ước của Giáo sư Lê Văn Thiêm lúc từ châu Âu 
trở về tham gia kháng chiến là đào tạo cho đất nước ta đội 
ngũ những cán bộ khoa học và kỹ thuật cao cấp, mở đầu là 
Trường Khoa học Cơ bản tại chiến khu Việt Bắc. Trên cơ sở 
đó chúng ta phát triển thêm nhiều trường đại học trên đất 
nước với quy mô to lớn, phương thức đa dạng. 

Điều đáng chú ý là phương pháp đào tạo lấy khoa học cơ 
bản làm gốc của trường đã đem lại những thành công to lớn. 
Những người sinh viên do điểu kiện gian khổ, thiếu thốn 
trong rừng sâu, hay tại làng Tâm Hư thôn dã, chỉ có thể học 
các môn Toán, Lý, Hóa học với vài ba tài liệu giáo khoa, 
nhưng sau hai năm học khoa học cơ bản của các trường đại 
học ở các nước xã hội chủ nghĩa tiên tiến đều trở thành 
những sinh viên, những nghiên cứu sinh xuất sắc. Những 
người trở về nước phục vụ chiến đấu, tiếp quản khoa học, kỹ 
thuật từ vùng tạm chiếm cũng đã có những cống hiến hết sức 
vẻ vang. Tính tới nay hầu hết các sinh viên Trường KHCB 
năm xưa đều đã trở thành những nhà giáo, nhà khoa học ưu 
tú có cống hiến tốt cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất 
nước, một số không ít đã là cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà 


nước. Cái gì là nguyên nhân của những thành công này, 


25 


Ngành Khoa học giáo dục Việt Nam nên nghiên cứu. Là một 
người trong cuộc, tôi thấy một cách khái quát rằng đó là do 
tư tưởng giáo dục đúng đắn của Giáo sư Lê Văn Thiêm, người 
sáng lập, chỉ đạo và điều hành Trường KHCB. Nội dung 
chính của tư tưởng này là: lấy khoa học cơ bản làm gốc; phát 
huy cao độ khả năng tự học và động cø học tập đúng đắn của 
người học; không tham dạy nhiều về khối lượng, mà chú ý 
chọn lọc kiến thức tỉnh hoa của thế giới. Nước Pháp tự hào về 
Đại học Bách Khoa, nước Mỹ tự hào về Đại học Havard, nước 
Anh về Đại học Cambridge đã đào tạo cho đất nước họ những 
nhân tài về khoa học, những chính trị gia xuất sắc. Với tư 
tưởng giáo dục đúng đắn, Trường KHCB do Giáo sư Thiêm 
sáng lập, Hồ Chủ tịch đặt tên, trong những điều kiện hết sức 
khó khăn, đã một thời làm được nhiệm vụ này đối với nước 
ta. Nghiên cứu vận dụng tư tưởng giáo dục này là việc hết 
sức cần thiết trong giải quyết các khó khăn về giáo dục và 


đào tạo hiện nay ở nước ta. 


26 


KÝ ỨC KHÓ QUÊN 
GIÁO SƯ LÊ VĂN THIÊM 


V 


Nguyễn Cang”) 


® : xi 
&„ ho đên năm 1921, từ tỉnh Thanh Hóa cho đến tỉnh 


Bìm. Thuận (trừ Cố đô Huế), chính quyền thực dân Pháp chỉ 
mở só 3 trường Collège là loại trường công lập tương đương 
với trường phổ thông cơ sở ngày nay, để đào tạo ra những 
thaah niên có trình độ họe vấn “cao nhất” hồi đó! Thời gian 
học là 10 năm, gồm có 6 năm tiểu học và 4 năm trung học cơ 
sở, 3a trường Collẻge ấy dược xây trên địa bàn của 3 thành 
phô Thanh Hoá, Vĩnh và Quy Nhơn. Học sinh các tỉnh muốn 
thiec học bậc trung học cơ sở trường công lập phải dự kỷ thì 
tuyen khá gay go vào các trường Collège nói trên. Về sau, 
thự: đân Pháp cho mở thêm một trường ILycée (là trường 
côn lập tương đương trường phổ thông trung học ngày nay) 
chiotoàn Trung Kỳ lấy tên là Lycée Khải Định. 


(#) Ciáo sư Toán học, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. 


t9 
¬ 


Thời ấy, trên đất miền Trung chỉ có Huế là nơi có trường 
trung học cơ sở riêng cho nam học sinh và Collège Đồng 
Khánh dành cho nữ học sinh. Trường Lycée ở bậc Tú tài thì 
thì tuyển không phân biệt nam, nữ. Không nói thì ai cũng 
hiểu rằng học sinh các trường Collège và Lycée thời bấy giờ 
phần lớn là con nhà có “máu mặt” về kinh tế hoặc “eøn ông 
chấu chà”. 

Nhưng vào tháng 9 năm 1939, ở trường Collège de Quy 
Nhơn, một cảnh hơi lạ trong số học sinh mới tựu trường: miột 
học sinh ăn mặc xuyểnh xoàng nói giọng Nghệ Tĩnh rằng 
nặng khó nghe xuất hiện bên cạnh một số ít các học sinb con 
em người Pháp ăn mặc sang trọng và hơn mười em học sinh 
người dân tộc thiểu số Tây Nguyên là con cưng của chš độ 
thực dân Pháp thời bấy giờ; đa số còn lại là con em gia đình 
khá giả quê ở các tỉnh miền Nam Trung Bộ. Anh học sina 14 
tuổi ấy là hình ảnh của chàng thiếu niên Lê Văn Thiêm con 
nhà nghèo khó, quê Hà Tĩnh, vào Quy Nhơn học, sống nhờ 
người anh là y sĩ Lê Văn Kỷ đang làm việc tại Bệnh viện Quuy 
Nhơn. Nhưng chỉ cần 3 tháng học sau khi khai giảng là anh 
học sinh có vẻ “quê mùa” ấy đã nổi danh về Toán. 

"Thời bấy giờ dạy Toán tại trường Collège de Quy Nhen là 
một giáo sư người Việt (dạy các lớp đưới thuộc bậc trung học 
cơ sở) và một giáo sư người Pháp tên Casimir Michel tốt 


nghiệp cử nhân Toán học Paris, và là Trung uý phi công cự 


28 


Gáo sử Lê Văn Thiêm (giữa) uà Giáo sử Hoàng Xuân Nhị (phải) 
tại chiến bhụu Nam: Bộ (1949) 


bị. Khi anh thanh niên Lê Văn Thiêm lên học năm thứ tư 
(tương đương lớp 9 ngày nay) thì Giáo sư Michel - lúc ấy đã 
là Hiệu trưởng - đặc biệt chú ý đến người học trò này. Vào 
thơi đó, các môn học đều bằng tiếng Pháp (trừ 1 giờ tiếng 
Việt ). Hai môn học quan trọng nhất là Pháp văn và Toán có 
hệ số 6. Trong thời kỳ kháng chiến 9 năm chống thực dân 
Pháp, năm 1952, tôi có dịp công tác gần Giáo sư Huỳnh Văn 
G1 - năm 1936 dạy Lý - Hóa ở trường Collège de Quy Nhơn, 
và đồng thời cũng là thầy cũ của Giáo sư Lê Văn Thiêm - nên 
được nghe nhiều câu chuyện về người học trò giỏi nổi tiếng 
này, cũng như những câu chuyện về những đồng môn xuất 


sắc thuộc lớp trước và sau của Giáo sư Lê Văn Thiêm. 


Giáo sư Huỳnh Văn Gi kể: *Ö trường, giỏi toàn diện là 
hai anh em ruột tên là Nguyễn Hữu và Nguyễn Thương. 
(Nguyễn Hữu về sau là Giáo sư Y học lừng danh ở Pháp còn 
Nguyễn Thương, Tiến sĩ Luật, đại diện cho Chính phủ ta tại 
Genève). Nổi tiếng về văn thơ có Xuân Diệu, Chế Lan Viên, 
Nguyễn Xuân Sanh, Quách Tấn... Nhưng đặc biệt được Hiệu 
trưởng Michel ưu ái vì giỏi Toán chỉ có Lê Văn Thiêm. Giáo 
sư Michel thường bảo với các giáo sư trong trường về người 
học trò cưng của mình "l] ra plus loin que moi!" (Anh ta sẽ 
tiến xa hơn tôi!). 

Tôi hỏi Giáo sư Huỳnh Văn Gi: "Thưa Thầy, không biết 
thầy Michel có được tin năm 1948 (12 năm sau khi rời khỏi 


29 


College de Quy Nhơn), Lê Văn Thiêm, người học trò cưng của 
mình ngày trước, đã bảo vệ thành công xuất sắc luận án Tiên 
sĩ quốc gia khoa học Toán học tại Paris không? Thầy Gi chỉ 
cười: Michel nhận xét học trò thánh thật! Đúng là “Il ira plus 
loin que moi?”. 

Tôi may mắn và vinh dự được học cùng trường với Giao 
sư Lê Văn Thiêm, nhưng học sau đến 9 lớp, thuộc lớp hậu 
sinh xa. Vì vậy, năm 1989. tại hội trường lớn trường Đại học 
Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ Hội Cựu học 
sinh Collège de Quy Nhơn thuộc các thế hệ đang làm việc và 
sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh (có đến hàng trăm 
người), Giáo sư Lê Văn Thiêm vui vẻ bắt tay tôi và nói theo 
lối nói quen thuộc của Thầy: té ra, ông học cùng trường với 
mình! 

Vốn ngưỡng mộ người đồng môn xuất sắc, nổi tiếng thuộc 
lớp tiền bối, tôi sung sướng tự hào và tự nghĩ từ đây trong 
Hội đồng Khoa học của khoa Toán trường Đại học Tổng hợp 
Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tôi đang công tác, chúng tôi sẽ 
có thêm một thành viên mới: Giáo sư Lê Văn Thiêm. 

Trong tôi, gần như có một cuộn phim dài về cuộc đời đi 
học đầy huyền thoại cho đến khi thành đạt rực rỡ và gương 
sáng về chuyện không màng danh lợi, vật chất ở nước ngoài, 
mang nặng sâu đậm tình yêu nước thân thương đang gian 
khổ chiến đấu. Chàng thanh niên trí thức Lê Văn Thiêm đã 


30 


từ bỏ tất cá, để rời Paris bay về Bangkok băng tiền dành 
đụm sống kham khổ rồi băng rừng qua Campuchia, "lội bộ ' 
vẽ miền Tây Nam Bộ hòa mình vào cuộc sống kháng chiên 
của nhân dân. Đó là vào năm 1949. Thời ấy. miễn Tây Nam 
Bỏ làm gì có trưởng đại học, chỉ mới có một số lớp trung học, 
nhưng thời gian học và chương trình được thu gọn. Giáo sư 
Lẻ Văn Thiêm vui vẻ nhận mọi công tác được phân công kể 
cả công tác bình dân học vụ (xoá nạn mù chữ)! Kháng chiến 


trương kỷ chống thực dân Pháp ngày càng phát triển thắng 


lợi. Chính phủ cách mạng đầu nghĩ đến việc dào tạo cán 


bộ ngành Ÿ được thành lập từ những ngày đầu kháng chiến 
phục vụ thương bình từ các chiến trường, bấy giờ các nhà trí 


thức kháng chiến thuộc lớp đầu đàn ở nước ta được Bác Hỗ 


giao thêm cho một nhiệm vụ mới: mở ngay một lớp đại học, 
chuẩn bị cho việc đào tạo cán bộ kỹ thuật cao cấp. Ngay đến 
têm của lớp cũng được Bác Hồ đặt tên cho: Lớp Khoa học Cơ 
Bản. Giáo sư Lê Văn Thiêm được Chính phủ điều động từ 
muiền Tây Nam Bộ ra Việt Bắc. Người thanh niên trí thức cao 
cố ấy, lúc đó là người có học vị hiếm hoi và cao nhất nước 
vừa ở lứa tuổi ba mươi, lại một lần nữa hăm hở bằng đôi 
chân, vượt núi băng rừng ra cho kịp giảng dạy lớp đại học 
Toán đầu tiên của nước ta. Đài phát thanh Hà Nội tạm bị 
chiếm của thực đân Pháp la toáng lên: Việt Minh mở đại học 


trên núi !!I 


31 


Cho đến ngày sau khi nước nhà thống nhất, vì lý do sức 
khỏe, thầy Thiêm từ Hà Nội được về thành phố Hồ Chí Minh 
công tác. Tuy không trực tiếp giảng dạy ở khoa Toán, thầy 
chỉ sinh hoạt ở Hội đồng Khoa học của Khoa, nhưng anh chị 
em cán bộ giảng dạy trong khoa Toán chúng tôi cảm thấy 
như được tiếp sức mạnh mẽ. 

Vốn rất ít nói và không hay nói đến mình, nhưng tô: luôn 
gần thầy “khai thác bí mật” nhiều chỉ tiết với ý nghĩ đó sẽ là 
bài học tốt cho học sinh, sinh viên, thanh niên nước ta sau 
này. Những dịp may mắn gần Thầy trong những năm tôi làm 
việc ở Viện Toán, Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan, Thầy tiết 
lộ: “Mình nhỏ hơn anh Tạ Quang Bửu 9 tuổi. Khi mình samg 
Pháp học thì anh Bửu đã về nước làm việc, có uy tín lớn 
trong giới trí thức, sinh viên. Lúc anh Bửu là thành viên 
Phái đoàn Chính phủ ta sang đàm phán với Chính phủ Pháp 
ở Paris, anh Bửu có đến thăm mình và khuyên mình bất 
luận trong hoàn cảnh nào cũng phải bảo vệ xong luận án 
Tiến sĩ quốc gia khoa học Toán học, vì càng có vị trí khoa học 
cao thì càng có uy tín để làm việc cho đất nước. Lúc đó, thế 
giới chưa biết nhiều đến Việt Nam, chỉ biết có Nguyễn Ái 
Quốc. 

Một thời gian sau, theo giới thiệu của anh Bửu, minih 
được là thành viên của đoàn Việt Nam non trẻ đi dự Hội nghìị 
Hoà bình Thế giới tại Stockholm (Thụy Điển). Anh dặn mìnih 


32 


hãy khoan nghĩ chuyện về nước vội vì ta cần có người ở nước 
ngoài để tuyên truyền cho cuộc kháng chiến chính nghĩa của 
nhân đân ta. Mình nghe lời khuyên và gần như là mệnh lệnh 
của bậc dàn anh. Minh hoàn thành luận án vào năm 1948 và 
nhờ uy tín của Giáo sư Valiron, Giáo sư đỡ đầu luận án của 
mình, mình đã kiếm được một “chân” trợ giảng đại học. Tuy 
vậy hoàn cảnh kinh tế của mình lúc ấy vẫn khó khăn lắm vì 
phải tiết kiệm từng frane (tiền Pháp) để tính chuyện mua vé 
máy bay Paris - Bangkok về nước, do lúc ấy nếu bay thẳng về 
Hà Nội hay Sài Gòn thì sẽ bị chính quyền Pháp hay nguy 
quyền Bảo Đại giữ lại. Vì thế bữa cơm của mình ở Paris lúc 
ấy thường đạm bạc, chỉ bánh mì và một ít bơ". Nghe thầy kể, 
tôi thực sự xúc động và thông cảm với thầy: xưa nay, trong 
kho cổ tích dân gian nước ta, chuyện thầy đồ Nghệ - Tĩnh cần 
cù, hiếu học làm nên sự nghiệp và tiết kiệm nổi tiếng thì ai 


cùng biết! 


Ngày Giáo sư Tạ Quang Bửu mất (21/8/1986), báo “Sài 
Gòn Giải phóng” vốn nhanh nhạy, cho phóng viên vào yêu 
cầu Ban Giám hiệu Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ 
Chí Minh cử người viết bài. Người được cử là tôi, nhưng tôi 
cương quyết từ chối vì tự xét “không đủ tư cách” và để nghị 
người xứng đáng nhất làm việc này là Giáo sư Lê Văn Thiêm. 


Bài "Vô cùng thương tiếc Giáo sự Tạ Quang Bửu" đăng ở báo 


33 


"Bài Gòn Giai phóng" năm đó, tác giả là Giáo sư Lê Văn 
Thiêm, đã gây xúc động cho bao người. 

Thầy lập gia đình chậm. Rất mực thương yêu vợ con cũng 
là một đặc tính đáng quý của thầy. Lúc thầy sang họp hội 
nghị các Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học các nước Xã hội 
chủ nghĩa tại Vác-sa-va, tôi được anh em cử đến mời thầy về 
chỗ chúng tôi ở để dùng cơm hàng ngày cho hợp khẩu vị 
Thầy đắn đo giây lát rồi bảo với tôi: "Ừ, thế cũng được. Mình 
sẽ đành tiền mua cho bà Hồng (là bác sĩ, vợ Thầy) và các con 
ở nhà tí quà, nước mình đang gặp khó khăn". Tôi lặng người, 
thương thầy vô hạn, thầy thật là người chồng, người cha mẫu 
mực, giàu tình cảm, thật thà. 

Những năm cuối đời, thầy không khoẻ lắm, vì vậy, muốn 
giữ sức khoẻ cho thầy, tôi ít mời thầy tham dự các sinh hoạt 


khoa học của khoa Toán, chỉ đến báo cáo với thầy xin ý kiến 


trước và sau khi Hội nghị kết thúc. Biết ý của tôi, thầy đặn: 
mấy ông cứ để mình dự đều sinh hoạt khoa học, vì đó là 
nguồn vui của mình. Tôi miễn cưỡng vâng lời. 

Sức khoẻ của thầy ngày càng giảm, phải đi bệnh viện 
thường xuyên. Muốn cho thầy vui, nhớ lại những ngày còn 
học với Giáo sư Michel ở Collège de Quy Nhơn, tôi báo cáo với 
thầy rằng năm 1991 ở Quy Nhơn, tỉnh uỷ Bình Định chỉ thị 
cho Trường Quốc học Quy Nhơn (tức trường Collège de Quy 


34 


Nhơn ngày xưa) phải làm lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập 
(1221-1991) thật long trọng, vì đây là nơi đào tạo nhân tài, 


ngành nào cũng có, từ ngày xưa cho đến hôm nay. Ngày ấy, 


Tĩnh uỷ sẽ mới thầy về bằng được vì thầy là "người thật việc 


thật", là niềm tự hào của trường, là tấm gương chói lọi cho 
lớp học sinh con cháu noi theo. Thầy vui hắn lên, chắc thầy 
nhớ lại những kỷ niệm khó quên trong thời đi học với các 
Giáo sư Michel, Lê Ấm, Huỳnh Văn Gi... Nhưng thầy lại 
buồn buồn bảo tôi: Ừ, mình muốn về thăm lại trường xưa 
lắm, nhưng không biết bệnh tật có cho phép mình đi không? 
Tháng 9 năm 1991, học sinh cũ của trường Collège de 
Quy Nhơn từ thế hệ đầu tiên (1921) ở mọi miền đất nước, có 
người đã qua tuổi tám mươi, cho đến các cháu hiện đang ngồi 
trên ghế nhà trường đều tể tựu đông đủ dự lễ. Đồng chí Bí 
thư Tỉnh uỷ, uỷ viên Trung ương Đảng, đồng chí Chủ tịch 
Tỉnh cũng đều có mặt với tư cách là học sinh cũ của trường. 
Trong số có mặt hôm đó có cả người thuộc lớp trên của thầy, 


tuổi ngoài 80, nhưng từ thời đó cũng như sau này, đều nghe 


danh thầy và không ít người cũng thế hệ của thầy, là bạn 
thân một thời với thầy. Mọi người dang mong đợi thầy. 
Nhưng người học sinh cũ kiệt xuất của mọi thế hệ của trường 
Collège de Quy Nhơn, người học sinh năm xưa đã làm nên vẻ 


vang cho trưởng và cho đất nước đã vĩnh viễn ra đi vì cơn 


35 


bệnh hiểm nghèo, không kịp về mừng ngày hội ngộ sau 5ð 
năm xa cách. Tôi vừa khóc vừa báo tin này, cả hội trường 
lặng đi... 


* 


Hôm nay, thương nhớ thầy, người đồng môn tiển: bối, 


người thầy vô cùng kính mến của nhiều thế 


lệ Toán học Việt 
Nam, xin có mấy dòng viết không đầy đủ này gọi là tấm lòng 
thành kính dâng thầy. 

Thầy mãi mãi là thần tượng về tài năng và đức độ cho 


thanh niên và trí thức Việt Nam noi theo. 


36 


NIỀM NGƯỜỠNG MỘ THẦY THIÊM 
VÀ TÌNH YÊU TOÁN HỌC 


Phan Đình Diệu”) 


Ta còn nhớ rõ lần đầu tiên tôi được nghe tiếng Giáo sư 
Lê Văn Thiêm là vào một ngày đầu năm học 1948-1949, năm 
học trung học đầu tiên của tôi tại trường huyện (Can Lộc, Hà 
Tĩnh). Hôm ấy, thầy dạy Toán vào lớp, với một vẻ hân hoan 
hiếm có, kể cho chúng tôi nghe một tin tức từ báo chí ở Việt 
Bắc gửi về, trong đó có nói về một buổi nói chuyện của nhà 
khoa học Tạ Quang Bửu giới thiệu một số phát minh mới của 
khoa học thế giới, và giới thiệu thành tích của một số nhà 
khoa học Việt Nam, đặc biệt về nhà toán học trẻ tuổi Lê Văn 
Thiêm, tiến sĩ Toán học đầu tiên của nước ta tại Pháp và 
hiện đang dạy học tại Thụy Sĩ. Bọn học trò chúng tôi nghe 
một cách háo hức, để mà phấn khởi, tự hào, chứ thực ra 


chẳng hiểu gì mấy. Thế nào là một phát minh toán học, là 


(*®) Giáo sư Toán học, Đại học Quốc gia Hà Nội. 


37 


một luận ấn tiến sĩ, làm thế nào mà một người Việt Nan có 
thể nghĩ ra những "định lý toán học chưa ai từng bêết? 
Những câu hỏi như vậy thì trong nhiều năm sau chúng tôi 
vẫn chưa có câu trả lời, nhưng cái tên Lê Văn Thiêm, cùng 
với tên tuổi của các nhà khoa học cùng quê hương Nghệ Tĩnh 
như Hoàng Xuân Hãn, Tạ Quang Bửu... thì đã in đậm trong 
trí nhớ non nớt của chúng tôi, như những thần tượng, những 
mơ ước xa xôi mà thân thiết. Trong thời thơ ấu ở một vìng 
quê heo hút, chính niềm ngưỡng mộ đối với những tên :uối 
huyền thoại đó đã nhen nhóm trong lòng tôi niềm say mê 
toán học tự lúc nào mình cũng không biết. 

Cho đến đầu năm 1955, khi từ quê ra thủ đô Hà Nội nói 
được giải phóng để thi vào học Đại học, tôi mới có cơ hội :iếp 
cận với khả năng đạt được mong ước học Toán của mình. 
Nhưng chưa phải đã đạt được ngay mà còn phải trải qua nột 
chặng thử thách khá trớ trêu nữa. Số là tôi ra Hà Nội chậm 
mất vài ba ngày, không kịp dự thi vào Khoa Toán (Đại sọc 
Sư phạm) nữa, chỉ còn có thể thi vào các ngành như Dược, 
Sinh - Lý - Hóa (eó thể xem là Dự bị Y khoa), và thế là năm 


học đầu tiên đó, tôi theo học Dược được vài tuần rồi học Snh 
- Lý - Hóa cho đến hết năm học. Nhưng không dứt được ng 
ham mê Toán học, thỉnh thoảng tôi vẫn đi nghe trộm (lay 
xem trộm) các buổi giảng ở lớp Toán, chẳng hiểu gì những 


vẫn thích thú và bị cuốn hút bởi những điều lạ tai về vi phìn, 


38 


tích phân..., nên đến năm học sau, tôi đã bỏ việc theo học 


ngành Y và thi lại vào ngành Toán Đại học Sư phạm để được 
học Toán như ước muốn. 

Mấy năm học Toán ở Đại học Sư phạm Hà Nội hồi ấy, 
tuy nhà trường còn nhiều thiếu thốn, nhưng đã là những 
năm học hành rất hào hứng đối với tuổi trẻ của tôi. Môn học 
nào cũng là mới mẻ, đầy hứng thú, chúng tôi được học với các 
thầy có uy tín, nhiều nhiệt tình. Thầy Thiêm dạy chúng tôi ở 
năm thứ ba, môn học Lý thuyết hàm số phức. Môn học được 
xem là khó, nhưng đầy hấp dẫn với những kiến thức mới lạ, 
những kết quả bất ngờ và những ứng dụng kỳ thú trong các 
linh vực khác. Tôi nhớ, trong chương trình học hồi đó tôi 
thích nhất là các môn Cơ sở hình học, Số học và Lý thuyết 
hầm số phức, đặc biệt là những ứng dụng hàm số phức trong 
số học. Sau khi tốt nghiệp, ra trường được giữ lại dạy học ở 
khoa Toán, được bắt đầu một thời kỳ làm việc dưới sự chỉ đạo 
chung của thầy Thiêm, tôi đã chọn môn học đầu tiên mà 
mình nghiên cứu là Số học. Thầy Thiêm đã đồng ý với sự lựa 
chọn của tôi, và khuyến khích tôi đi sâu vào môn Số học. 
Thầy chỉ cho tôi biết những liên hệ thú vị giữa Lý thuyết 
hầm số phức và môn Số học. Số học là môn nghiên cứu về các 
con số, đã có lịch sử từ hơn hai nghìn năm và còn để lại biết 
bao bài toán khó nổi tiếng. Lý thuyết hàm số phức nghiên 


cứu về các hàm số mà cả đối số và hàm số đều nhận giá trị là 


39 


các số phức, tức chủ yếu là các số ảo, môn nghiên cứu tương 
đối mới mà thầy đã có nhiều kết quả đặc sắc, riêng những lý 
do đó đã hấp dẫn lòng say mê tuổi trẻ của tôi. Hồi đó, sách 
báo nghiên cứu khoa học ở nước ta còn rất thiếu thốn, nhưng 
may mắn làm sao tôi lại tìm mua được ở hiệu sách Tràng 
Tiền quyển "Số luận đạo dẫn" của Hoa La Canh mới xuất 
bản ở Bắc Kinh, chỉ có điều là sách in bằng tiếng Trung 
Quốc. Tôi cầm sách đến hỏi ý kiến Thầy với băn khoăn là 
mình không biết đọc tiếng Trung Quốc. Thầy mừng, bảo tôi: 
tìm được sách là tốt, Hoa La Canh là một nhà toán học lớn, 
nội dung sách rất hiện đại, còn chưa biết đọc tiếng Trung 
Quốc thì phải cố học mà đọc cho được thôi. Thật là đơn giản, 
cái gì chưa biết mà cần biết thì phải cố mà học thôi, không 
được lùi bước; đó là bài học lớn đầu tiên tôi học được từ Thầy. 
Tôi còn nhớ võ vẽ một ít chữ Hán học từ thuở bé, nay mua 
thêm một cuốn từ điển Hán-Việt của Văn Tân, rồi cố đọc sách 
của ông Hoa theo kiểu tra, đọc từng chữ Hán suốt một năm 
trời, cuối cùng cũng đọc được, hiểu được và dịch xong sách. 
Phần thưởng cho sự cố gắng đó là niềm hạnh phúc được hiểu 
biết những tri thức kỳ diệu về các con số, và đặc biệt nữa là 
về sự liên kết tài tình giữa các bộ môn khác nhau để tạo nên 
những điều kỳ diệu đó. Tôi bắt đầu hiểu đôi chút về Toán học 
và sự sáng tạo trong Toán học. Khảo sát về những vấn đề của 


lý thuyết hàm phức như các không điểm của hàm Zêta c 


40 


Riemann, dáng điệu của các tổng lượng giác,... mà lại có thể 
tìm ra phân bố các số nguyên tố, tìm các hướng đi nhằm giải 
quyết các bài toán khó trong số học như các bài toán Waring, 
Goldbach... Tôi còn được học với thầy Thiêm một chuyên đề 
nữa về Lý thuyết hàm số phức vào những năm đầu dạy học ở 
Đại học Sư phạm, đó-là chuyên đề về ứng dụng trong các 
phương trình vi phân đạo hàm riêng. Chân trời liên kết giữa 
các ngành trì thức ngay trong một lĩnh vực toán học trước 
mắt tôi đã được mở rộng và hiện ra thật sáng sủa, có tác 
động rất lớn trong việc hình thành nhận thức về khoa học 
sau này của tôi. Vào những năm 1958-1960, ta bắt đầu có 
"phong trào" ứng dụng khoa học vào thực tế sản xuất và đời 
sống. Tôi nhớ, hồi ấy các bậc đàn anh như thầy Thiêm với 
"bài toán thấm trong các công trình thủy lợi", anh Tụy với 
việc "ứng dụng Vận trù học", đã hãng hái đề xuất và dẫn đầu 
bọn trẻ chúng tôi đi vào thực tế, tìm kiếm các bài toán trong 
sản xuất nông nghiệp, trong thủy lợi, giao thông vận tải,... 
để ứng dụng Toán học; và chúng tôi, với ít hiểu biết và nhiệt 
tình, háo hức đi theo các anh về các nhà máy, hợp tác xã; kết 
quả của việc hăng hái "ứng dụng Toán học" thì có thể chưa có 
gì đáng kể, nhưng một ý thức gắn liền việc học lý thuyết với 
ứng dụng trong thực tế thì đã được hình thành đậm nét từ 
đó. Với tôi, chính cái ý thức có vẻ còn mơ hồ từ thuở ấy đã 


đân dắt tối đến với Tin học, Điều khiển học và Khoa học hệ 


41 


thông sau này. Hình ảnh của thầy Thiêm, một nhà toán học 
lý thuyết lớn, một Tiến sĩ Tây học, trong bộ quần áo giản dị, 
băng đồng lội ruộng, hãng hái một cách hồn nhiên trong 
những đợt đi thực tế, mãi mãi đối với tôi vẫn là hình ảnh 
thân thương về một tấm gương lớn của một nhà khoa học 
đàn anh trong niềm tin "khoa học phục vụ đời sống" của 
mình. 

Thời gian tôi được làm việc gần gũi với thầy Thiêm lâu 
nhất là từ khi thầy về công tác ở Viện Khoa học Việt Nam, 
trực tiếp phụ trách xây dựng và phát triển Viện Toán học 
Viện Toán học được chính thức thành lập từ đầu những năm 
1970, lúc đầu chỉ có 4 bộ môn (Giải tích Toán học. Vận trù 
học và Tối ưu hoá, Xác suất và thống kê, Lôgie và lí thuyết 
ôtômat), và đã trải qua một thời gian đầu xây dựng với nhiều 
thiếu thốn, khó khăn. Tuy nhiên, với ưu thế là một cơ sở 
nghiên cứu Toán học đầu tiên của cả nước, với uy tín khoa 
học của thầy Thiêm và của các nhà toán học đàn anh nbư 
Giáo sư Hoàng Tụy, Viện Toán đã nhanh chóng trở thành 
một địa chỉ tập trung đầy hấp dẫn đối với giới Toán học, sau 
một số năm đã thu hút được nhiều cán bộ nghiên cứu trẻ và 
có năng lực về công tác tại Viện. Viện đã sớm tạo được một 
không khí học thuật và nghiên cứu khoa học sôi nổi, phát 
triển và mở rộng công tác đào tạo và nghiên cứu ra hầu khắp 


các lĩnh vực toán học hiện đại, xuất bản đều đặn các tạp chí 


42 


Rhoa học ở trình độ tiên tiến, có nhiều quan hệ hợp tác quốc 


tế rồng rãi,... Là một cán bộ toán học, có may mắn được công 


táo một thời gian đầu ở Viện Toán dưới sự lãnh đạo chung 
của thầy Thiêm. về sau tuy không còn là thành viên của Viện 
nhưng vẫn nhiều gắn bó với Viện, tôi vẫn luôn xem Viện là 
"quê hương" của mình, và vui mừng nhận thấy trong không 
khí hoạt động sôi nổi và thân thiện, nhiều chất trí tuệ mà 
vẫn rất bình dị hiển hòa ngày nay của Viện, đâu đó vẫn 
pháng phất phong thái của vị Viện trưởng đầu tiên, người 
thầy chung của giới Toán học, cố Giáo sư Lê Văn Thiêm kính 
vêu. Tôi có vinh dự là người cùng quê Hà Tĩnh với thầy 
Thiêm, tình yêu Toán học đã được nhen nhúm từ niềm 
ngưỡng mộ đối với thầy từ thuở thiếu thời, và cho đến nay, 
niềm ngưỡng mộ đó vẫn tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu Toán 
học trong tôi, và tôi hiểu rằng nhiều niềm yêu khoa học khác 
mà tôi có được trong cuộc đời cũng đã được bắt nguồn từ 


chính tình yêu Toán học đó. 


43 


Giáo sử Tạ Quang Bửu uà Giáo sự Lê Văn Thiêm 
hàng đầu, thứ tư từ bên phải) 
tại Lẻ trao giải thưởng cho học sinh giỏi (19864) 


TƯỞNG NHỚ THẦY LÊ VĂN THIÊM 
Trương Mỹ Dung”' 


1: đầu tiên tôi gặp Giáo sư Lê Văn Thiêm tại Hội 
nghị Toán học Toàn quốc năm 1979 tại Thành phố Hồ Chí 
Minh. Tôi thật sự ngưỡng mộ ông, một nhà Toán học tài ba, 
nổi tiếng trên thế giới, một người thầy lỗi lạc, lại hết sức giản 
dị, hiển hòa đến thế. Không hiểu sao tôi lại yêu Toán, quá đỗi 
say mê, một môn học, một ngành mà không phù hợp chút 
nào với phụ nữ. Tôi đến Hội nghị với màu áo Thanh niên 
Xung phong, mặc dù trước đó, tôi đã là nhà Toán học, là 
người phụ nữ duy nhất ở miền Nam có cao học Toán và đang 
làm luận án Tiến sĩ Đệ Tam tại Đại học Bách khoa Sài Gòn, 
sau đó là Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và bây 
giờ là Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành 
phố Hồ Chí Minh. Nhờ thầy dẫn dắt, tôi đã trở thành nghiên 
cứu sinh của Viện Toán học Việt Nam, và được thầy Hoàng 
Tụy, một nhà Toán học rất nổi tiếng trên thế giới, hướng dẫn. 


(*) Giảng viên Toán, Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Tp. 
Hồ Chí Minh. 


45 


Mỗi lần gặp gỡ thầy luôn để lại trong tôi những ấn tượng khó 
quên. Tôi có cảm giác thầy như đang hiện diện đâu đây, với 
nụ cười hiển hoà, với những câu chuyện đây hóm hỉnh, và 


một cuộc sống hết sức đơn giản. Thầy lập gia đình rất muộn 


Cô là người miền Nam nên sau giải phóng, cô trở về miễn 
Nam công tác. Ở đời có những điều tưởng như là tự nhiên, 
đơn giản nhưng đôi khi lại rất là khó hiểu, vì cũng rất có thể, 
mọi người sẽ không hiểu "tại sao vợ chồng chúng tôi, vẫn mãi 
là Ngưu lang Chức nữ"?, thầy vẫn sống một mình trong một 
căn hộ ở Hà Nội, những lần đến thăm thầy, lại thấy thầy 
thui thủi một mình. Thầy lại mắc bệnh tiểu đường, nên việc 
ăn uống phải kiêng khem rất khó, và tôi lại hết sức thương 
thầy. Và đôi khi mình cũng không thể hiểu hết niềm "hạnh 
phúc" trong mỗi con người. Có thể niềm hạnh phúc ở thầy là 
được "làm toán" (mà mãi đến bây giờ tôi mới cảm nhận được), 
là được "làm chỗ dựa cho lớp trẻ yêu và học Toán" (trong đó 
có tôi). Lần đầu tiên, tôi đến thăm thầy ở Tp.Hồ Chí Minh, 
gặp cô, còn rất trẻ so với thầy, và theo phần xạ tự nhiên, tôi 
đã buột xưng "em với cô", trong khi lâu nay, đối với thầy tôi 
luôn xưng là con, vì trong thâm tâm, tôi xem thầy như là 
"người cha tinh thần" của tôi. Con vẫn mãi mãi nhớ và mang 
ơn thầy. Tôi không nén được xúc động khi nhớ về thầy, và 
những giọt lệ đang rơi trên má tôi. Con gởi vài vần thơ kính 


dâng thầy. 


46 


22uft gêu toán lọc 


Kính tặng các thầy 


và mến tặng các bạn bè đồng môn 


Sau em lại yêu Toán 

Thể giới mộng mở, 

Lng mạn. 

Không nhữư mọi người nghĩ, 


Là con số phô căn. 


Toán học không phải trong Tháp ngà, 
Là tình yêu rộng khăp muôn Hơi, 
Dù Anh di đâu, oề đâu, 

Chất Toán trong Anh 

Không hề mất. 

Gặp nhau, 

Ta nhận ra ngay 

Đời thường dễ thấy, 

Môi người một cöi 

Niềng tủ, 

Nhưng, Toán học không ranh giới 
Là niềm hạnh phúc, 

Cùng chung một hướng. 


47 


Giáo sự Lê Văn Thiêm (hàng đâu, bên phai) 
đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp 


đến tham Viện toán học năm 1979 


GIÁO SƯ LÊ VĂN THIÊM 
NHÀ TOÁN HỌC TIỂU BIÊU 
CỦA VIỆT NAM TRONG THẾ KỶ 20 


Nguyễn Văn Đạo”' 


i hiểu năm, tôi có may mắn được gần gũi Giáo sư Lê 
Văn Thiêm, lúc đầu là học trò trực tiếp của ông, sau này được 
cùng sinh hoạt với Giáo sư trong những xê-mi-ne Toán học, 
rồi được cùng công tác với Giáo sư suốt gần hai chục năm ở 
Viện Khoa học Việt Nam (nay là Trung tâm Khoa học Tự 
nhiên và Công nghệ Quốc gia) và ngày Giáo sư từ trần, tôi đã 
được vinh dự thay mặt Viện Khoa học Việt Nam dọc lời điếu 
trước linh cữu Giáo sư... 

Chỉ còn ít tháng nữa là đến kỷ niệm ngày sinh thứ tám 
mươi lăm của Giáo sư. Biết bao kỷ niệm ập đến về người 


thầy, người anh, người có công đầu trong việc xây dựng nền 


(#) Giáo sư Cơ học, Đại học Quốc gia Hà Nội. 


49 


Toán học Việt Nam hiện đại. Giáo sư đã đi vào cõi vĩnh hăng 
trên mười năm. Ấy vậy mà chúng tôi vàn chưa quen được với 
sự thiếu vắng ông ở trên đời này. Hình như ông vẫn cùng 
chúng tôi dự các hội nghị khoa học, các xê-mi-ne, các buổi bảto 
vệ luận án và nhiều sinh hoạt khoa học khác. Đây đó trên 
đất nước ta đã xuất hiện những trường họe, con đường, giải 
thưởng mang tên Lê Văn Thiêm. Đúng như cố Thủ tướng 
"Anh Lê Văn Thiêm qua đời càng 


làm nổi bật tầm uóc uà sự cống hiến của nhà toán học tà 


Phạm Văn Đồng đã viế 


người chiến sĩ cộng sản Lê Văn Thiêm”. 

Thời đi học, điều may mắn nhất đối với chúng tôi là được 
học với các thầy rất giỏi và giàu tâm huyết. Chính nhờ vậy, 
dù cho chương trình học lúc đó không quá cảng thẳng như 
bây giờ, mà khi ra đời chúng tôi vần có khả năng tự học, tự 
vươn lên trong các lĩnh vực khoa học. Người thầy dạy Toán ở 
đại học mà chúng tôi kính phục nhất, quý trọng nhất và tự 
hào nhất là Giáo sư Lê Văn Thiêm. Chúng tôi vẫn thường gọi 
ông bằng anh, anh Thiêm. Còn Giáo sư thì luôn luôn đối x:ử 
thân tình và chân thành với mọi người. Giáo sư thường gọi 
chúng tôi là “các ông” và xưng là “mình”. Ai đã từng được gặtp 
Giáo sư, dù chỉ một lần, đều không thể nào quên con người 
nhân hậu, hiển từ, giản dị, chất phác, trung thực và trí tuiệ 
này. Hình như, ông được sinh ra để làm toán và ông sống diể 


vun đắp những tài năng trẻ cho đất nước, sống trong sáng wì 


50 


mộ: lý tưởng cao đẹp. Ông đã ủng hộ, tạo điều kiện cho mọi 
tài năng trẻ vươn cao trong khoa học, bất kể họ xuất thân từ 
nguồn gốc nào. Điều này đã khiến ông gặp không ít khó khăn 
khi sinh thời. Song, cũng chính nhờ vậy mà ngày nay người 
đời đã đánh giá cao ông, quý trọng ông - con người có một 
nhãn cách lớn 

Anh Lê Văn Thiêm nổi tiếng là người toàn tâm, toàn ý 
Với công việc, sav mê đọc sách và do vậy thường hay đãng trí 
Tôi hỏi chị Võ Thị Lệ Hồng: Nghe nói hồi ở Hà Nội, đã có lúc 


anl rủ chị đi xem phim ở rạp tháng Tám và “bỏ quên” chị ở 


ngcài rạp? Chị đáp: * Đúng vậy, ảnh dẫn tôi đến rạp, tay cầm 
cả hai chiếc vé và đi thẳng vào bên trong. Ngồi mãi, thấy ghế 
bêr cạnh mình còn trống, ảnh mới sực nhớ là chưa đưa vé 
che tôi. Ảnh hốt hoảng chạy ra. Tôi giận lắm, may mà chưa 
kịp quay về nhà. Ngồi xem phim, nhưng ảnh không tập 
truag tư tưởng, mải mê theo đuổi những công trình nghiên 
cức đở dang. Xem xong, ảnh đạp xe thắng một mạch về nhà. 
Nhìn sau xe không thấy tôi đâu, ảnh mới sực nhớ là đã bỏ 
quen tôi ở cửa rạp phim...”. 

Chị Hồng quê ở Tân An, vốn là y tá của Sở Y tế Nam Bộ. 
Năm 1954 tập kết ra Bắc, chị công tác tại Sở Y tế Hòn Gai, 
nơi cụ thân sinh ra chị - bác sĩ Võ Tấn Ca - làm Giám đốc Sở 
Chị tốt nghiệp bác sĩ tại Đại học Y Hà Nội năm 1966. Chị 


Hồng và anh Thiêm kết hôn với nhau năm 1956, do đồng chí 


51 


Hà Huy Giáp làm chủ hôn. Anh, chị quen nhau qua sư giơi 
thiệu của Giáo sư Trần Văn Giầu, bạn thân của bác sĩ Võ 
Tấn Ca. Chị hỏi Giáo sư Trần: Ảnh bao nhiêu tuổi” Giáo sư 
trách yêu: “Cái con bé này, tuổi tác có gì mà quan trọng?” 
Chị kém anh mười bảy tuổi và rất có duyên. Anh, chị sinh hạ 
được hai người con, Lê Thị Lệ Minh (1959) và Lê Hóng Phi 
(1963), cả hai đều đang công tác tại Tổng Công ty Dầu khí 
Việt Nam. Sinh thời, anh Thiêm rất quý và chiều các con. 
Sau ngày đất nước thống nhất, năm 1975 chị trở vé thành 
phố Hồ Chí Minh, công tác tại Bệnh viện Y Dược học dân tộc, 
làm chủ nhiệm khoa Ngoại, còn anh Thiêm do bận cóng tác, 
mãi đến 1981 mới chuyển hẳn vào Thành phố Hồ Chí Minh. 


Chị Hồng kể: 


mình. Như nhiều nhà khoa học khác, ông giản dị, hiển: hoà, 


Ông hầu như không có thời gian của riêng 


để tôi tự do lo liệu. Suốt ngày ông suy nghĩ, viết lách: và.. 
đãng trí. Mấy người bạn y tá thân của tôi tới nhà hoài mà 
ông vẫn không nhớ tên, nhớ người. Đi làm việc có lần xách 
luôn cả ca-tấp của khách đi. Họ phải đến nhà đổi. Lúc tôi 
sinh con đầu, ông mừng quá nhưng không biết làm zì, mua 


một bó hoa to tướng vào bệnh viện, giữa cái thời buổi khó 


khăn ai cũng thiết thực, đâu có chơi hoa như bây giè. Người 


ta bảo: ổng “Tây” quá. Ăn mặc cũng đơn giản, từ cưới 


nhau cho đến lúc mất, toàn do tôi may gì mặc nấy. Đồ cũng 


phải treo sẵn, nếu tôi quên chuẩn bị thì ông ấy mặc lại đồ dơ 


52 


cũng không biết. Không tiêu pha, ăn quán, ăn tiệm bao giờ. 
€ lần thấy tôi đi chợ trả giá, ông bảo như vậy mất thời giờ 
lắm. Một giờ làm được bao nhiêu việc hữu ích... Ông yêu con 
lắm, có lúc ngâm thơ ru con ngủ. Con tôi thuộc hết thơ Tố 
Hữu là nhờ cha. Ông yêu thơ, bơi lội, đánh bóng bàn rất giỏi. 
Nhưng khi làm việc thì ông quên hết xung quanh. Có hôm 
cơm đọn sẵn, tôi đến bên mời cả chục lần không thấy ông trả 
lời, cứ cắm cúi viết. Bỗng ông “hả” một tiếng như giật mình, 
làm tôi hết hồn. Hóa ra là ông đâu có nghe. Vào thành phố, 
ông vẫn sống đơn giản và làm việc, vẫn tiếp tục bệnh “đãng 
trí bác học”. Trái cây nhiều, cắt gọn sẵn mà quên đưa thì ông 
quên ăn. Trên bàn vẫn giấy tờ lộn xộn. Có hôm tôi đọn dẹp 
rồi để sai chỗ, ông la dữ. Người ta bảo ông đi nước ngoài như 
đi chợ, như người khác thì sắm đầy đủ rồi. Vậy mà ông dường 
như chẳng cần thứ gì thì phải. Trong một lá thư gửi từ Mát- 
xcd-va về cho vợ vào trước năm 1975, ông đã nói rõ quan 
điểm của minh "... Học được thêm kiến thức quý hơn tiền bạc 
nhiều.”. Ngoài công việc bắt buộc phải đi xe hơi, ông vẫn đi 
một chiếc xe đạp tòng tọc, mãi tới sau giải phóng tôi bán được 
400đ lúc đó. Một lần, khoảng 1972 - 1973 gì đó, ông đi 
Canada, kiều bào ủng hộ cả xưởng in, máy móc và tiền, về tới 
nhà, ông bắt tôi đếm từng loại, làm biên bản nộp Bộ Tài 
Chính. Có cán bộ la ông sao không tiêu hết một loại tiền nước 


ngoài nào đó (vì đem về cũng không tiêu được) thì ông ấy bảo 


53 


"tiêu gì hết được”. Thậm chí, lần đầu tiên tôi trông thây tờ 
đô-la muốn giữ lại một đô-la để chơi, ông ấy bắt đem nộp 
hết... 

Giáo sư Lê Văn Thiêm sinh ngày 29/3/1918 tại xã Trung 
Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh trong một dòng họ có 
truyền thống hiếu học, khoa bảng. Họ Lê đỗ đạt nhiều tới 
mức, người đời đã gọi làng quê của dòng họ - làng cổ Ngư 
Lâm - là làng “Kẻ Ngù”, nói lái chữ “Cụ Nghè”. Cha của Giáo 
sư, ông Lê Văn Nhiều, đậu cử nhân ở khoa thi Canh Tý 
(1900). Chú ruột, ông Lê Văn Huân, giật Giải Nguyên năm 
1916. Anh cả, ông Lê Văn Kỷ, đậu Tiến sĩ Đệ tam giáp lúc 28 
tuổi trong khoa thì Mậu Ngọ (1918), khoa thi cuối cùng của 
triểu Nguyễn 

Dòng dõi họ Lê ở Trung Lễ còn nổi tiếng về tỉnh thần bất 
khuất chống thực dân Pháp. Cụ Giải Huân sau khi đỗ đạt đã 
cùng các chiến sĩ yêu nước như ông nghè Ngô Đức Kế, cụ 
Huỳnh Thúc Kháng, cụ Đặng Nguyên Cẩn tham gia Duy Tân 
hội, hoạt động cách mạng. Cụ bị giặc Pháp bắt, bị lưu đày 10 
năm ở Côn Đảo (1908 - 1917). Sau khi được trả tự do, cụ Giải 
Huân lại tiếp tục hoạt động trong Đảng Tân Việt, một trong 
những đẳng tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bị bắt 
giam lần thứ hai tại nhà lao Vinh, eụ đã mổ bụng tự sát vào 
năm 1929. Các ông anh ruột của Giáo sư đều đi theo con 
đường cách mạng. Anh thứ hai Lê Văn Luân làm thường vụ 


54 


tỉnh uỷ Hà Tĩnh thơi Xô Viết Nghệ Tĩnh. đã bị thực dân 
Pháp bất và xử tử năm 1931. Chúng đã dùng cưa thợ mộc 
cưa đôi đầu ông, cưa sông, để xem bộ óc lãnh đạo, tổ chức của 
nữ ươi cộng sản này lớn đên mức nào! 

Sau phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, nhân dân hai tỉnh 
Nghệ An và Hà Tĩnh bị khủng bố đâm máu. Làng Trung Lễ 
bị giặc Pháp đốt sạch, toàn bộ cây cối trong làng đều bị chặt 
trui Bốn chòi canh được dựng ở bốn góc làng để giám sát 
hoạt động của cộng sản. Cái tên làng cũng bị chúng đổi 
thành Lạc Thiện nhằm xoá đi một ký ức bất khuất. Gia đình 
Lê Văn Thiêm bị o ép vì có người anh là lãnh tụ cộng sản. 

Năm 1930, cả cha và mẹ Lê Văn Thiêm đều qua đời. 
Cảnh bần hàn của gia đình đông anh em, cảnh tiêu điểu của 
xóm làng bị khủng bố trắng đã thúc giục anh ra đi. Anh vào 
Quy Nhơn, nương tựa nơi người anh cá Lê Văn Kỷ đang hành 
nghề thuốc ở đó, để có thể theo đòi việc học tại trường Cao 
đẳng tiểu học Quy Nhơn. Trường này có tên là Collège de 
Quy Nhơn, nay là trường Quốc học Quy Nhơn, gồm cả thầy 9 
lúp, do Giáo sư, cử nhân Toán học, người Pháp, Casimir 
Miichel làm Hiệu trưởng. Lê Văn Thiêm đã làm cho tất cả các 
thầy giáo phải kinh ngạc về sự thông minh xuất chúng của 
mình, đặc biệt ở môn Toán học. Anh giải được những bài toán 
củ:a các lớp trên, giải bằng nhiều cách khác nhau. Chỉ trong 4 
năm (1938 - 1937), anh đã hoàn thành xuất sắc chương trình 


55 


học 9 năm và đứng đầu danh sách khen thưởng của nhà 
trường khi tốt nghiệp Cao đẳng tiểu học (tương đương vửi 
phổ thông cơ sở ngày nay). Thầy Hiệu trưởng Michel đã dự 
báo chính xác về Lê Văn Thiêm: "Anh ấy sẽ vượt xa trình dộ 
cử nhân Toán học của tôi”. Ba tháng sau, Lê Văn Thiêm lại 
lập một kỳ tích mới: thi đỗ tú tài phần 1 (tương đương lớp 11 
ngày nay), việc mà người bình thường phải chuẩn bị khẩn 
trương trong hai năm. Ngay năm sau anh lại thi đỗ tú tài 
toàn phần. 

Nguyện vọng lúc này của Lê Văn Thiêm là học tiếp Toán 
học ở bậc đại học. Tuy nhiên, khi đó cả Đông Dương chỉ có 
một trường đại học chưa hoàn chỉnh tại Hà Nội, chuyên về Y 
khoa và Luật khoa, chưa đào tạo cử nhân toán. Vì vậy, năm 
1938, Lê Văn Thiêm đành phải ghi tên theo học lớp PCB (Lý 
- Hóa - Sinh) để chuẩn bị vào học ngành Y. Năm sau, 1939, 
với thành tích đỗ thứ nhì kỳ thi PCB, Lê Văn Thiêm được 
nhận học bổng sang Pháp du học. Vậy là nhờ tài năng và ý 
chí, Lê Văn Thiêm - một cậu bé nghèo khổ, mồ côi cả cha lẫn 
mẹ - đã tự mở cánh cửa kiến thức, đi thẳng vào thế giới khoa 
học hiện đại, tung hoành nơi khoa học phát triển nhất châu 


Âu, thực hiện ước mơ nghiên cứu Toán học của mình. 


Đến Pa-ri, Lê Văn Thiêm vào học trường École Normale 
Supérieure, một trong những cái nôi đào tạo nhân tài toán 


học của nước Pháp. Được làm sinh viên của trường này là 


56 


rnột vinh dự to lớn và niềm ước mơ của nhiều người Pháp 
cũng như người nước ngoài. Có những vị tốt nghiệp ở trường 
này *a, khi công thanh, danh toại, đã trở thành chính khách 
nổi riếng, vẫn tự hào ghi thêm trong tấm danh thiếp của 
mình hàng chữ: “Học trò cũ của École Normale Supérieure”. 
Pa.r - thủ đô ánh sáng có biết bao điều hấp dẫn đối với tuổi 
trẻ, những cung điện lộng lẫy, các nhà thở, viện bảo tàng, 
quảng trường, vườn hoa, những công trình kiến trúc v.v.... Tất 
cả đu sang trọng, tuyệt mỹ, có đi tham quan cả năm cũng 
chư: hết. Các khu ăn chơi của Pa-ri cũng nổi tiếng bậc nhất 
thế giới. Song, hấp dân nhất đối với Lê Văn Thiêm vẫn là 
kbiôag khí học thuật sôi nổi của các trường phái Toán học ở 
Pa-n. Ngày, đêm anh miệt mài với sách vở trong các thư viện 
lớn, tham dự các giờ giảng của những nhà toán học nổi tiếng, 
các xê-mi-ne khoa học. Chỉ hai năm sau khi đến Pa-ri, Lê 
Văn Thiêm đã lấy được 5 chứng chỉ Toán học (chỉ cần 3 chứng 
chỉ à đã được nhận bằng cử nhân). Do những thành tích xuất 
sắc trong học tập, năm 1943, Lê Văn Thiêm được nhận học 
bổng một năm sang nghiên cứu Toán học tại Thụy Sĩ. 

Lúc này, Lê Văn Thiêm đang quan tâm đến lý thuyết 
phân phối giá trị các hàm phân hình hoặc còn gọi là lý thuyết 
Nevanlinna - một trong những lý thuyết đẹp nhất của Toán 
học ở thế kỷ 90. Ông đã may mắn được làm nghiên cứu với 


chính tác giả của lý thuyết này - Giáo sư Nevanlinna, nhà 


©œ 
¬ 


toán học Phản Lan, đã có thời là Chủ tịch Hội Toán học Quốc 


tế. Lê Văn Thiêm là người đầu tiên đưa ra lời giải cho một 


bài toán khó đã tổn tại nhiều năm của "Bài toán ngược của lý 
thuyết Nevanlinna”. Ông đã chứng minh sự tổn tại nghiệm 
của bài toán này và đã đưa ra một phương pháp hoàn toàn 
mới để nghiên cứu vấn để đặt ra: Phương pháp dùng không 
gian Teichmuler. Công trình khoa học của Ông chứa đựng 
những kết quả cơ bản, mở ra một hướng mới trong lý thuyết 
hàm biến phức và được nhắc đến trong các sách chuyên khảo 
thuộc lĩnh vực này. Vào năm 1956, sinh viên toán chúng tôi 
còn được thấy một cuốn sách viết bằng tiếng Đức về lý thuyết 
Nevanlinna, trong đó có trình bày Định lý Le Van. Làu lại 
một cái tên trong khoa học đâu có dế! 

Năm 1945, sau khi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ A 
về Toán tại Đức và đang chuẩn bị lấy bằng Tiến sĩ B (habil) 
thì giáo sư hướng dẫn qua đời, thêm vào đó, tình hình chính 
trị - xã hội Đức đang rất rối ren, nước Đức phát xít đang 
trong cơn hấp hối, Lê Văn Thiêm quyết định trở về Pháp để 
tiếp tục nghiên cứu Toán học. Ba năm sau, 1948, dưới sự 
hướng dẫn của chuyên gia hàng đầu về hàm giải tích của 
Pháp - Giáo sư Georges Valiron - Lê Văn Thiêm đã bảo vệ 
xuất sắc luận án tiến sĩ khoa học quốc gia về Toán và "Chàng 
thanh niên 30 tuổi này đã nghiễm nhiên đứng vào hàng ngũ 


bậc thầy của chúng ta” như lời khen ngợi của Giáo sư Tạ 


58 


Quang Bứu đổi với Lê Văn Thiêm tại Hội nghị Văn hoá toàn 
quốc trong thời kỷ kháng chiến điễn ra tại khu Bốn, năm 
1948 

Vậy là, vừa đúng 30 năm sau ngày người anh cä Lê Văn 
Kỷ giật giải Tiến sĩ trong khoa thi Nho học (chữ Hán) cuối 
cùng của thơi phong kiến, người em út Lê Văn Thiêm lại đạt 
được học vị Tiến sĩ Toán học đầu tiên của thời đại mới, mở 
đầu nền khoa học Việt Nam hiện đại. 

Cùng say mê Toán học với Lê Văn Thiêm trong những 
năm tháng ở Pa-ri còn có Lê Thiệu Huy, người cháu gọi anh 
bằng chú, nhưng chỉ kém anh có hai tuổi. Lê Thiệu Huy là 
còn trai đầu của cụ Lê Thước - một học giả nổi tiếng ở nước ta 
ở thế kỷ XX về văn học và sử học, có nhiều học trò thành đạt 
như Đặng Thai Mai, Tôn Quang Phiệt, Hoàng Minh Giám 
v.v... Cụ Lê Thước là con cô, còn Lê Văn Thiêm là con cậu. Lê 
Thiệu Huy là một học sinh xuất chúng, luôn luôn vượt xa các 
bạn học, thường học nhảy một năm hai, ba lớp và luôn luôn 
đứng đầu lớp. Năm 1939, mới 19 tuổi, Lê Thiệu Huy đã tốt 
nghiệp đồng thời ba bằng cử nhân loại ưu tại Pa-ri - một 
thành tích mà trước anh, chưa một người Pháp nào đạt tới. 
Giáo sư Brachet đã phải thốt lên: “Tôi chưa bao giờ gặp sinh 
viên nào xuất chúng hơn Lê Thiệu Huy. Tôi cũng không dám 


mở sẽ gặp một người thứ hai tài ba đến như vậy”. 


59 


Hai chú cháu họ Lê, hai người bạn đồng môn rất ý hợp. 
tâm đầu, có lúc đã chụm đầu cùng nhau nghiên cứu bài toán 
hàm phân hình. Sau này, khi hoàn thành bản luận án Tiến 
sĩ của mình, Lê Văn Thiêm đã ghi trang trọng ở trang đầu 
đồng chữ: 

*Kính dâng người bạn của tôi: Lê Thiệu Huy, đã hy sinh 
cho Tổ quốc Việt Nam trên sông Mê Kông, mùa xuân 1946”: 

SMeinem Freund 


LE THIEU HUY 


(Gefallen quỆ dem Mekong fur Vietnam in Pruhling 
1946)". 

Lê Thiệu Huy đã hy sinh trong một trường hợp rất đặc 
biệt. Sau khi cách mạng tháng Tám (1945) thành công, anh 
tìm đường về nước tham gia cách mạng. Anh được Chính phủ 
ta cử sang Lào giúp bạn xây dựng quân đội và anh đã trỏ 
thành Tham mưu trưởng liên quân Việt - Lào, khi mới có 26 
tuổi. Đầu năm 1946, anh được đồng chí Võ Nguyên Giáp giao 
nhiệm vụ đi hộ tống lãnh tụ của.Lào, Hoàng thân Xu-pha- 
nu-vông và đã anh dũng hy sinh ngày 26/3/1946. Được tin 
đau đón này, cụ Lê Thước đã viết bài thơ “Khóc con" rất xúc 
động như sau: 

Treo gươm nghĩa liệt soi ba nước, 


Uống kiếp tài hoa mới nửa đời, 


60 


Phơi phới trời Tay hôn cố quốc, 
Quận thù chưa giết hận chưa nguôi. 


Năm 1991, Chính phủ Lào đã truy tặng liệt sĩ Lê Thiệu 
Huy Huân chương Độc lập hạng Nhất - Huân chương cao quý 
nhất của Nhà nước Lào. 

Giáo sư Tạ Quang Bửu đã trao lại cho tôi một tư liệu quý 
về Lê Thiệu Huy, cuốn vở của anh ghi bài giảng Cơ học lý 
thuyết (Mécanique Rationelle) bằng tiếng Pháp. Xem chữ 
viết và nội dung ghi chép, chúng ta có thể thấy Lê Thiệu Huy 
đã nắm vững môn cơ học như thế nào. Kèm theo cuốn sách là 
mấy dòng chữ của Giáo sư Tạ Quang Bửu về Lê Thiệu Huy: 

*Hà Nội, ngày 5/5 1986 

Anh Đạo thân mến, 

Tôi có một quyển ở chép bài Cơ học của anh Lê Thiệu 
MHuy, người học sinh có tiếng giỏi nhất thời đó. Thầy Cơ của 
anh là Hoàng Xuân Han, tốt nghiệp Polytechnique hạng cao 
(la botte). Lê Thiệu Huy không những đã ghi, mà đã sắp xếp 
lại. Tháng 9 năm 1945, tôi làm ở Bộ Ngoại giao, Huy ngủ 
cùng phòng uới tôi ở Hàng Tre (Bộ Thủy lợi bây giờ). Anh 
Văn giao cho Huy đi hộ tổng ông Supha uà Huy đã hy sinh ở 
Sauanahhet. Tôi trao quyển 0ở này cho Viện Cơ để giữ làm 
hy niệm. 

Chúc anh mạnh khoẻ. 


Tụ Quang Bửu” 


61 


Sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ, anh Lê Văn Thiêm háo 
hức mong trở về nước, đem kiến thức trau dồi được ra phục 
vụ cuộc kháng chiến trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu 
khoa học. Trong lúc chờ đợi, anh đã tạm thời đi làm việc, khi 
ở Thụy Sĩ, lúc ở Pa-ri. Anh được mời giảng dạy Toán tại 
trường Đại học Kỹ thuật Zurich, Thụy Sĩ trong các năm 1948 
- 1949, Châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai trở nên kiệt 
quệ, cuộc sống rất khó khăn, thực phẩm phải phân phối bằng 
tem phiếu. Bằng tiền dành dụm được, cuối năm 1949, Lê Văn 
Thiêm đã trở về nước qua đường bay Pari - Băngcốc, rồi từ 
Bảng-cốc bằng đường bộ qua Cam-pu-chia về rừng U Minh, 
khu 9 miền Nam tham gia kháng chiến chống Pháp, công tác 
tại Sở Giáo dục Nam Bộ từ 19/13/1949. 

Ở Nam Bộ, dưới sự lãnh đạo của Xứ uỷ, ngành giáo dục 
đã hình thành và phát triển, mà bắt đầu bằng việc Uỷ ban 
kháng chiến hành chánh Nam Bộ ra quyết định thành lập Sở 
Giáo dục và Viện Văn hoá kháng chiến Nam Bộ vào tháng 
8/1947 tại kênh Dương Văn Dương, Đồng Tháp Mười, sau 
chuyển xuống rừng U Minh. Giáo sư Nguyễn Văn Chì được 
cử làm Giám đốc Sở Giáo dục và Giáo sư Hoàng Xuân Nhị 
(sinh 1914, Hà Tĩnh, Thạc sĩ triết học ở Pháp về 1946) làm 
Giám đốc Viện Văn hoá kháng chiến. Sau này, khi hai ngành 
Văn hoá và Giáo dục hợp nhất với nhau thành Nha Giáo dục 


Nam Bộ thì Giáo sự Hoàng Xuân Nhị được cử làm Giám đốc, 


62 


Nam Hộ đã thực hiện xuất sắc chủ trương của Trung ương: 
vừa kháng chiến, vừa lo nghĩ cho kiên quốc. Trong phiên họp 
đầu tiên của Hội đồng Chính phủ (ngày 3/9/1945), Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đề ra sáu nhiệm vụ cấp bách nhất: “1. Cứu đói; 
2, Chống thất học; 3. Tổng tuyển củ; 4. Giáo dục phẩm chất 
con người Việt Nam mới; 5. Bỏ những thứ thuế vô nhân đạo; 
6. Tuyên bố tự do tín ngưỡng và lương giáo đoàn kết”. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Một trong những công 
việc phải được thực hiện cấp tốc trong lức này là nâng cao 
dân trí”. 

Sở Giáo dục Nam Bộ là một tập thể nhỏ, tập hợp một số 
nhà giáo cũ ở các trường trung, tiểu học Sài Gòn và các tỉnh 
Nam Bộ, trình độ văn hoá từ thành chung (điplôm) đến Cao 
đẳng Sư phạm. Có 3 cán bộ là Đặng Minh Trứ, tiến sĩ Lê Văn 
Thiêm và Hoàng Xuân Nhị đã du học tại Pháp, Đức. Tuổi 
nghề ước chừng vài năm đến 20 năm. Tập thể này luôn luôn 
gắn bó với nhau, đồng tâm nhất trí trên cơ sở chủ yếu đem 
hết tâm huyết, sức lực, kinh nghiệm giáo dục của mình, phục 
vụ kháng chiến chống thực dân Pháp cho đến ngày giành 
được độc lập, tự do. Mọi người yên tâm, vui vẻ nhận lấy phần 
công tác. Trong kháng chiến gian khổ, đôi khi cũng có những 
chuyện vui. Một lần, Giáo sư Hoàng Xuân Nhị được giới 
thiệu là một cán bộ từ Đức trở về tham gia kháng chiến và 


đến nói chuyện với bà con ở địa phương. Người nghe rất đông 


63 


và hào hứng. Sau khi buổi nói chuyện kết thúc, bà con yêu 
cầu ban tổ chức phiên dịch lại bài nói. Hóa ra, không phải 
Giáo sư nói bằng tiếng Đức như mọi người tưởng, mà là nói 
giọng đặc sệt Nghệ Tĩnh. 

Một nhiệm vụ lớn và gấp đề ra cho Sở Giáo đục Nam Bộ 
là xây dựng một chương trình giáo dục mới của một nước lộc 
lập và biên soạn một số tài liệu giảng dạy đầu tiên, cần tHết 
cho việc khởi động bộ máy giáo dục của các tỉnh. 

Với tỉnh thần tự lực, tự cường, không cầu toàn, anh em 
cùng nhau bàn về nội dung cụ thể chương trình giáo dục ›ậc 
tiểu học (và sau đó của trung học) và phân công biên soạn 
một số bài học đầu tiên cho các lớp tiểu học. Phương pàáp 
tiến hành việc soạn thảo chương trình và tài liệu giáo khoa là 
kết hợp giữa cái vốn sẵn có về văn hoá, sư phạm, knh 
nghiệm giảng dạy với những yêu cầu mới của cách mạng. 

Nội dung chương trình soạn thảo phải phù hợp với vền 
giáo dục mới, gạt bỏ tất cả những dấu vết của giáo dục tiực 
dân, và xây dựng theo quan điểm giáo dục kháng chiến, đìng 
thời đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng cho thanh, thiếu niên nh 
thần dân tộc, lòng yêu nước, chí căm thù giặc cướp nước, 
những đạo đức của người công dân Việt Nam, kiên quyết iấu 
tranh giành độc lập và tự do cho Tổ quốc. 

Do các khoá học phải ngắn hơn thời bình, chương trnh 


đã bỏ bớt những môn hoặc nội dung chưa cần thiết trong đều 


64 


kiên kháng chiến và thêm những môn hoặc nội dung rất cần 
thiết cho cách mạng, cho kháng chiến, kiến quốc như chính 
trị, văn hoá kháng chiến, lịch sử cách mạng Việt Nam. 

Trong năm 1948, các phòng Bình dân học vụ, Trung, 
Tiểu học và phòng Tu thư của Sở cùng nhau biên soạn 
chương trình mới và một số bài dạy, soạn một tập danh từ 
khoa học phỏng theo cuốn “Danh từ khoa học” của tác giả 
Hoàng Xuân Hãn và một tập danh từ địa lý đại cương. 

Ngoài công tác nghiên cứu, sưu tầm về giáo dục, văn học 
nghệ thuật, thư viện, bảo tàng, Viên Văn hoá kháng chiến 
Nam Bộ còn mở lớp đào tạo “giảng viên” (giáo viên trung học) 
cho các trường trung học kháng chiến và trung học bình dân, 
lấy tên là lớp Sư phạm uăn hoá đặc biệt Phan Chu Trỉnh, mö 
trên bờ sông Thới Bình. Đối tượng học viên gồm những người 
có trình độ văn hoá bậc thành chung (điplôm), tú tài hoặc 
tương đương. Số học viên gần 100 người, đều là cán bộ các 
ngành: giáo viên, trưởng phó Ty Giáo dục, cán bộ tỉnh đoàn 
thanh niên cứu quốc, cơ quan quân đội, và một số văn sĩ, thì 
sĩ, họa sĩ, đang tham gia kháng chiến ở các địa phương, học 
trong một năm. 

Kết quả của lớp Sư phạm và lớp Văn hoá đặc biệt Phan 
Chủ Thrính với sự tham gia tích cực của Giáo sư Lê Văn 
"Thiêm là xây dựng được một đội ngũ giảng viên gồm cả trăm 
người có nhiệt tình cách mạng, có năng lực chuyên môn cần 


65 


thiết, làm lực lượng nòng cốt cho sự thành lập một loạt 
trường trung học kháng chiến (trường phổ thông) và trường 
trung học bình dân. Hai loại trưởng này đều có nội trú, mà 
nhiệm vụ là bỗi dưỡng văn hoá bậc trung học cho thanh niên 


nam nữ và 


cán bộ kháng chiến ở các cơ quan dân chính, 
Đảng. Yêu cầu cấp bách lúc bấy giờ là cung cấp hàng ngàn 
cán bộ có văn hoá cho chiến trưởng Nam Bộ. 

Sở Giáo dục Nam Bộ còn mở một phân hiệu Sư phạm cao 
cấp, hệ khoa học tự nhiên, do Giáo sư Lê Văn Thiêm phụ 
trách. Đa số học viên là cán bộ của Sở, của cơ quan quân khu 
đến học, được tổ chức đưới dạng tại chức và hàm thụ. Các học 
viên, ngoài những buổi học chung về lý thuyết sư phạm, được 
chia thành tổ từng bộ môn Văn, Sử, Địa, Toán, Lý, Hoá, Vạn 
vật, Chính trị. Mỗi tổ phân công tổ viên tìm những danh từ 
khoa học bằng tiếng Việt và soạn bài về bộ môn mình, rối 
đem ra thảo luận. Trong khoá đầu, phân hiệu đã đào tạo 
được 25 giáo viên, làm nòng cốt cho các trường trung học của 
các tỉnh miền Đông, Đồng Tháp Mười và các tỉnh miền Tây, 
chiến khu U Minh. 

Giáo sư Lê Văn Thiêm còn có những buổi nói chuyện với 
các thầy giáo và học sinh trong vùng kháng chiến về “Toán 
học hiện đại ở Pháp và về vai trò của Toán học trong đời sống”. 

Trong thời gian công tác ở khu 9 Nam Bộ, Giáo sư Lê 


Văn Thiêm có quan hệ mật thiết với Giáo sư Hoàng Xuân 


66 


Nhị. Sau này, 21/3/1950, Giáo sư Hoàng Xuân Nhị là một 
trong hai người đã giới thiệu Ciáo sư Lê Văn Thiêm gia nhập 
Đăng Cộng sản Việt Nam. Người giới thiệu thứ hai là ông 
Nguyễn Văn Tiến, Mặt trận Tổ quốc Trung ương. Một Việt 
kiều, mới về nước có 4 tháng, đã được kết nạp vào Đảng Cộng 
sản, là điều hiếm thấy. Nghe nói, chính đồng chí Lê Duẩn, Bí 
thư Xứ uỷ Nam Bộ đã có ý kiến chỉ đạo kết nạp Giáo sư Lê 
Văn Thiêm vào Đảng. 

Sau thắng lợi vang dội của chiến dịch Biên giới 1950, 
Chính phủ ta khẩn trương chuẩn bị lực lượng cán bộ khoa 
học cho việc kiến thiết đất nước sau ngày toàn thắng. Tháng 
7/1950, Đề án giáo dục được thông qua nhằm đáp ứng kịp 
thơi các nhu cầu của thời kỳ cách mạng mới. Từ năm học 
1950-1951, trong điều kiện khó khăn gian khổ của cuộc 
kháng chiến, nước ta đã từng bước hình thành ba trung tâm 
đại học: trung tâm Việt Bắc gồm các trường Đại học Y, Ban 
Quân dược, Cao đẳng Công chính, Cao đẳng Mỹ thuật; trung 
tâm Thanh - Nghệ với hai phân hiệu Khoa học Xã hội và 
Khoa học Tự nhiên; Khu học xá Trung ương, (đặt nhờ tại 
Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc) đào tạo cán bộ khoa học 
và giáo viên trung học 

Giáo sư Lê Văn Thiêm được Chính phủ điều động từ 
Nam Bộ ra Việt Bắc để nhận nhiệm vụ mới. Ba lô trên vai, 
Giáo sư đã phải lội bộ 6 tháng theo đường rừng, dọc theo 


67 


chiều đài của đất nước, qua những vùng rừng thiêng nước 
độc, "vất dài lêu nghêu, muỗi kêu như sáo thổi”. Ông cũng 
bắt đầu nghiện thuốc lào từ đó, có thể hút năm, sáu điểu một 
lúc, vì đường xa và rỗi việc. Ra đến Việt Bác, năm 1951, Giáo 
sư được giao nhiệm vụ xây dựng Trường Sư phạm Cao cấp và 
Trường Khoa học Cơ bản, được cử giữ chức vụ Hiệu trưởng 
của hai trường này. Học sinh của các trường này sau khi tốt 
nghiệp đã đóng vai trò nòng cốt trong các trường đại học, các 
viện nghiên cứu của ta. 

Trong thời kỳ ở Việt Bắc, các nhà khoa học lớn Tạ Quang 
Bủu, Trần Đại Nghĩa và Lê Văn Thiêm là những người đã 
đặt nền móng đầu tiên cho công tác nghiên cứu khoa học, 
nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu ứng dụng, tạo dựng nên 
thế hệ cán bộ khoa học đầu tiên của nước Việt Nam mới. 

Sau thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ dẫn tới kết 
thúc cuộc chiến tranh chống Pháp, năm 1954, Giáo sư Lê 
Văn Thiêm tham gia Ban tiếp quản các trường Đại học Hà 
Nội. Ngay trong năm học 1954-1955, dựa vào các cơ sở trường 
học mới tiếp quản, Chính phủ cho phép một số trường đại học 
khai giảng, trong số đó có Trường Đại học Sư phạm Khoa 
học, Đại học Sư phạm Văn khoa và Đại học Ÿ - Dược. Số sinh 
viên vào các trường này gồm 300 sinh viên cũ từ các cơ sở đại 
học trong kháng chiến về và 850 sinh viên mới tuyển. Giáo 
sư Lê Văn Thiêm được cử làm Giám đốc trường Đại học Sư 


68 


phạm Khoa học Hà Nội. Xuất phát từ nhu cầu trước mắt và 
lâu dài, yêu câu phát triển khoa học ứng dụng và khoa học cơ 
bản, ngày 4/6/1956, Chính phủ đã ra quyết định số 2184/TC 
thành lập 5ð trường đại học: Đại học Bách khoa (do Giáo sư 
Trần Đại Nghĩa làm Giám đốc), Đại học Tổng hợp (Giáo sư 
Ngụy Như Kon Tum), Đại học Sư phạm (Giáo sư Phạm Huy 
Thông), Đại học Y - Dược (Giáo sư Hồ Đắc Di) và Đại học 
Nông lâm (Giáo sư Bùi Huy Đáp). Từ năm 1957-1970, Giáo 
sư Lê Văn Thiêm được cử giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng 
trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, kiêm Chủ nhiệm khoa 
Toán. 

Ngày 15/10/1956, khoá học đầu tiên của trường Đại học 
Tổng hợp đã long trọng khai giảng tại giảng đường lớn của 
khu Đại học Việt Nam tại số 19 đường Lê Thánh Tông, Hà 
Nội. Hơn 430 anh chị em sinh viên từ nhiều địa phương trên 
mọi miền của tổ quốc đã hân hoan tựu trường. Trong đội ngũ 
sinh viên khoá đầu tiên của nhà trường có những người mới 
hôm qua còn là anh bộ đội Cụ Hồ, là cán bộ ngành văn hóa - 
giáo dục, là những học sinh của trường Bổ túc Công nông 
Trung ương, các trường phổ thông cấp III trong vùng kháng 
chiến và các trường trung học ở vùng địch tạm chiếm cũ vừa 
được giải phóng. Đặc biệt, trong đó có đông đảo con em đồng 
bào miền Nam mới tập kết ra Bắc, sau khi Hiệp định Giơ-ne- 
vơ được ký kết. 


69 


Khu Đại học Việt Nam ở số 19 Lê Thánh Tông là c7 sở 
đầu tiên của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, vừa là nơi 
làm việc của Ban Giám đốc (Văn phòng khoa Hóa ngày ray), 
của các khoa và nơi học tập của sinh viên. Khu Việt Nam học 
xá ở phố Bạch Mai (nay là khu dân cư Bách Khoa) là nơi ăn, 
ở, sinh hoạt chung cho sinh viên nội trú Trường Đại học Tổng 
hợp Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm và Trưởng Đại học 
Bách khoa. Đến năm 1957, khu ký túc xá Lò Đúc (quận Hai 
Bà Trưng) được xây dựng để tiếp nhận sinh viên Trường Đại 
học Tổng hợp, Sư phạm, Y - Dược, còn khu Việt Nam họ: xá 
đành cho trường Đại học Bách khoa. 

Về 
thí nghiệm đại cương nghèo nàn (Hoá, Lý, Sinh vật), một thịư 


ặt thiết bị, buổi đầu nhà trường chỉ có một ít phòng 


viện nhỏ bé, đội ngũ giáo sư và cán bộ giảng dạy trong hai 
năm học đầu chỉ có 43 người. Trong đội ngũ còn ít ỏi đc, có 
những giáo sư dày dạn kinh nghiệm, có uy tín lớn đã cược 
Chính phủ tin cậy giao trọng trách xây dựng trường Đại học 
Tổng hợp - trường duy nhất đào tạo cán bộ khoa học cơ bả¡n, 
đồng thời là cơ sở nghiên cứu khoa học quan trọng của niển 
Bắc xã hội chủ nghĩa. Tên tuổi và sự nghiệp đào tạo của các 
giáo sư và cán bộ đầu tiên của trường như Ngụy Như Xoœn 
Tum, Đặng Thai Mai, Trần Văn Giàu, Lê Văn Thênn, 
Nguyễn Hoán, Hoàng Xuân Nhị, Dương Hữu Thời... được ghi 
đậm nét trong trang đầu của lịch sử Trường Đai học Tổng 
hợp Hà Nội. 


70 


Vượt qua những thiểu thốn và những khó khăn về nhiều 
mặt trong buôi đầu xây dựng, cán bộ và sinh viên đã dần dần 
6n dịnh nền nếp làm việc, học tập. Việc biên soạn chương 
trình, giáo trình giảng dạy phù hợp với thực tiễn nước ta - 
vấn đề bức thiết trước mắt và có ý nghĩa quyết định lâu dài 
trong công tác xây dựng nhà trưởng - đã được quán triệt và 
tổ chức thực hiện từng bước ngay từ những ngày đầu. Các 
gio sư, cán bộ giảng dạy nhà trường rất chú trọng tham 
khảo, học tập kinh nghiệm của Liên Xô, Trung Quốc. Một số 
giáo trình tài liệu khoa học của Liên Xô đã được dịch ra 
tiếng Việt làm tài liệu học tập, nghiên cứu cho sinh viên. 
Cùng thời gian này, một số chuyên gia Liên Xô đã tận tình 
giúp đỡ đội ngũ cán bộ khoa học nhà trường bồi dưỡng, nâng 
cao trình độ. 

Thành tựu 9 năm (1956-1965) xây dựng và trưởng thành 
của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội là rất to lớn và cơ bản. 
Nó. đã tạo ra cơ sở vật chất và tỉnh thần cần thiết để nhà 
trường có thể vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 
giad đoạn mới, đầy gian khổ nhưng rất vẻ vang của dân tộc. 

Để cứu văn thất bại, năm 1965 đế quốc Mỹ đã đưa quân 
ào ạt vào miền Nam và tiến hành chiến tranh phá hoại miền 
Bắc. Trước tình hình đó, chống Mỹ cứu nước là nhiệm vụ 
thiêng liêng của cả dân tộc. Miển Bắc là hậu phương lớn của 
tiển tuyến lớn miền Nam. Cả miền Bác chuyển hướng xây 


t1 


dựng kinh tế và đời sống. Đối với công tác giáo dục, ngày 
3/7/1965, Trung ương Đảng chỉ thị: “Trước tình hình và 
nhiệm vụ mới, nhà trường phải thật sự là một đơn vị chống 
Mỹ cứu nước, thực sự là một tập thể gương mẫu trong giảng 
dạy, học tập, lao động, sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến 
đấu” (Chỉ thị 102 CT/TW). Cũng trong năm 1965, Bộ Đại học 
và THCN được thành lập do Giáo sư Tạ Quang Bửu làm Bộ 
trưởng, khẳng định quyết tâm lớn của Đảng và Chính phủ 
phát triển sự nghiệp đào tạo bồi dưỡng cán bộ khoa học kỹ 
thuật ngay trong điều kiện có chiến tranh. 

Thi hành lệnh sơ tán ra khỏi thủ đô để tránh bom đạn 
của kẻ thù, tháng 8/1965, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội 
sơ tán về huyện Đại Từ (Bắc Thái) thuộc vùng căn cứ địa 
Việt Bắc trước đây. 

Bằng bàn tay lao động khẩn trương, với quyết tâm cao 
đánh thắng giặc Mỹ, cộng với sự giúp đỡ tận tình của nhân 
đân địa phương, chỉ trong một thời gian ngắn, thầy và trò 
của trường đã xây dựng được hàng trăm cơ sở, phòng thí 
nghiệm, thư viện, bệnh xá, lớp học, nhà ở, thích hợp với điều 
kiện thời chiến, tạo điều kiện đưa nhanh mọi hoạt động của 
nhà trường vào nền nếp, nhanh chóng triển khai công tác 
giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Tuy gặp nhiều 
khó khăn như thiếu tài liệu, sách báo khoa học, vật tư thiết 
bị, thông tin khoa học bị hạn chế, điều kiện sinh hoạt kham 


72 


Đoàn các nhà khoa học Việt Nam thăm trụ sở 
Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Neu Yorbh (10/1981) 


khổ... khí thế thi đua dạy tốt, học tốt của thầy và trò nhà 
trường vẫn được duy trì và ngày càng phát triển 

Song song với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác giảng dạy 
và học tập, từ năm 1966-1967 trở đi phong trào nghiên cứu 
khoa học phát triển lên một bước mới. Cùng với việc mở rộng 
không ngừng phong trào nghiên cứu khoa học của cán bộ 
giảng dạy, phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên 


cũng được quan tâm 


Hơn 4 năm sống trên núi rừng Bắc Thái, gian nan vất vả, 
nhiều khó khăn nhưng thầy và trò trường Đại học Tổng hợp 
Hà Nội đã vững vàng trước mọi thử thách, chủ động sáng tạo 
và hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị của mình. Cũng trên 
mảnh đất này, đội ngũ trí thức nhà trường đã thể hiện phẩm 
chất cao đẹp của người lao động mới. 

Sau khi đế quốc Mỹ buộc phải tuyên bố chấm dứt không 
điều kiện ném bom miền Bắc, đầu năm 1969, Trường Đại học 
Tổng hợp Hà Nội bắt đầu chuyển từ vùng sơ tán Đại Từ, Bắc 
Thái về xuôi: bộ phận chủ yếu của trường về Đông Anh 
(ngoại thành Hà Nội) còn các khoa Văn, Sử về La Khê, La 
Nội (Hà Tây) về Mễ Trì (Hà Nội). Đến giữa năm 1970 toàn 
trường đã trở về các cơ sở cũ ở Hà Nội: Thượng Đình, Mễ Trì, 
Lê Thánh Tông, Lò Đúc, Phúc Xá. Cũng vào năm này, Giáo 
sư Lê Văn Thiêm được Chính phủ điều động sang phụ trách 
Viện Toán học thuộc Viện Khoa học Việt Nam. 


Viện Toán học được thành lập từ hơn 1 năm trước đó 
(5/2/1969), nhưng Viện chỉ hoạt động chính thức vào cuối 
năm 1970, khi có Giáo sư Lê Văn Thiêm phụ trách. Mặc dù 
còn có nhiều khó khăn, việc thành lập Viện đã tạo nên những 
thuận lợi lớn cho công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo 
cán bộ. Viện đã có một kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ 
tương đối lâu dài. Nhiều cán bộ trẻ của Viện được cử đi học 
tập ở Liên Xô và các nước Đông Âu, dưới các hình thức thực 
tập sinh và nghiên cứu sinh. 

Năm 1972, chiến tranh phá hoại của Mỹ lại leo thang, 
Viện Toán học phải sơ tán lên huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 
Phú. Các hoạt động nghiên cứu khoa học gặp rất nhiều khó 
khăn, phần vì đời sống rất vất vả thiếu thốn, phần vì tài liệu 
sách vở nghèo nàn, lại không mang hết lên nơi sơ tán được 
Tuy vậy, công tác nghiên cứu khoa học vẫn được tiến hành 
với quyết tâm cao. Các xê-mi-ne khoa học vẫn được tiến 
hành, chẳng hạn, xê-mi-ne Lý huyết nước thấm vẫn đều đặn 
cho ra những tuyển tập báo cáo in bằng rônêô trên giấy đen 
Chỉ riêng sự kiện, năm nào Viện cũng tổ chức được Hội nghị 
khoa học để các cán bộ thông báo kết quả nghiên cứu mới 
cũng đã minh chứng cho sư lao động khoa học kiên trì của 
các cán bộ trong Viện trong những hoàn cảnh cực kỳ khó 
khăn. Bốn tập kết gud nghiên cứu Toán học được xuất bản 


vào các năm 1969 - 1972 (cũng in bằng rônêô), tổng kết lại 


74 


các kết quả nghiên cứu hàng năm của Viện. Viện vẫn có 
nh:ữag công trình đạt chất lượng cao, công bố trên các tạp chí 
có uz tín trong nước và quốc tế. 

Sau Hiệp định Paris 1973, Viện Toán học trở về Hà Nội 
và bước sang một giai đoạn mới thuận lợi hơn. Trong khoảng 
thời gian từ năm 1973 - 1975, Viện đã được bổ sung thêm 
nhiều cán bộ trẻ tốt nghiệp ở Liên Xô và Đông Âu, nhiều cán 
bộ của Viện được cử đi làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài đã 
trở về. Viện lại có thêm một cơ sở, tuy chỉ là nhà cấp bốn, 
nhưng đã rộng hơn, ở số nhà 208ĐÐ Đội Cấn. 

Ngày 20 tháng 5 năm 1975, Nhà nước quyết định thành 
lập Viện Khoa học Việt Nam trực thuộc Chính phủ, trên cơ sở 
của khối nghiên cứu thuộc Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật 
Nhà nước. Viện Toán học là thành viên hiển nhiên của Viện 
hoa học Việt Nam với các phòng nghiên cứu: Vận trù học và 
Lý thuyết tối ưu, Phương trình vi phân, Xác suất và Thống 
kê toán học, Phương pháp toán lý, Giải tích hàm, Toán học 
rỜi rìc. 

Một trong những vấn đề trung tâm, được thảo luận nhiều 
lần ong Viện kể từ ngày thành lập, đặc biệt là trong giai 
đoạr này, là mối quan hệ giữa nghiên cứu lý thuyết và 
ngihièn cứu ứng dụng. Với ý thức trách nhiệm cao, mỗi cán bộ 
đều nong muốn có những đóng góp cụ thể cho sự nghiệp xây 
dựng đất nước. Nhưng vấn đề đặt ra là làm thế nào để có 


Tỗ 


những ứng dụng thực sự ở trình độ Toán học cao, đúng với 
vai trò của một Viện nghiên cứu đầu ngành. Mặt khác. cìng 
tác nghiên cứu lý thuyết cũng phải định hướng sao cho phù 
hợp với các yêu cầu của thực tiễn Việt Nam, đồng thời có chả 
năng nắm bắt những phát triển hiện đại của Toán học thế 
giới. Sau nhiều lần trao đối, thảo luận, Viện đã nhất trí vạch 
ra con đường phát triển lâu dài. Đó là đẩy mạnh những 
nghiên cứu cơ bản có định hướng ứng dụng, đồng thời chăng 
“chủ nghĩa tỉnh lẻ” trong nghiên cứu lý thuyết (thuật agữ 
“chủ nghĩa tỉnh lẻ” được dùng để chỉ những nghiên cứu, :aặc 
dù có thu được kết quả nào đó, nhưng nằm bên lề những mối 
quan tâm chủ yếu của Toán học). Trên phương hướng đó, 
nhiều cán bộ của Viện đã chuyển sang một số hướng nghiên 
cứu khá tập trung như lý thuyết tối ưu, giải tích lôi. Mộ: số 
khác chuyển sang nghiên cứu giải tích phức nhiều biến, hình 
học đại số,... Đây là những cơ sở đầu tiên cho việc hình thunh 
một số hướng và nhóm nghiên cứu mạnh, phần nào mang 
bản sắc riêng của Viện Toán học trong những giai đoạt vỀ 
sau.... 

Trong những năm công tác tại Viện Khoa học Việt Nam 
(1977 - 1998), tôi có nhiều lần được làm việc với Giáo su Lê 
Văn Thiêm, song thời gian được tiếp xúc dài nhất với Giáo s:ư 
là bốn tuần đi thăm và làm việc tại nước ngoài, với bao điều 


mới lạ và thú vị. Tháng 10/1981, các Giáo sư Lê Văn Thiền, 


76 


Hoàng Tuụy và tôi đi tham một số trường đại học ở Mỹ theo lời 
mới của Uỷ bạn Mỹ hợp tác khoa học với Việt Nam do Giáo 
sư Ð.Cu-pơ-man đứng đầu. Uỷ ban này dược thành lập năm 
1977 để đáp ứng lòng mong muốn của nhiều nhà khoa học 
Mỹ tăng cường hợp tác khoa học với Việt Nam. Trong hai 
mươi tám ngày làm việc khẩn trương, căng tháng, chúng tôi 
dã có hàng trăm cuộc tiếp xúc, trao đổi ý kiến về chuyên 
môn, thuyết trình tại các xê-mi-ne, gặp gỡ những người Mỹ 
trong tổ chức Mỹ - Việt hữu nghị và anh em trong Hội Việt 
kiều yêu nước 

Chúng tôi bắt đầu đi thăm nước Mỹ từ các trường đại học 
ở miền Tây Oa-sinh-tơn, Bơ-cơ-li, Sten-phơt, Ca-li-pho-ni-a 
tại Lôt An-giơ-lét. Sau đó, chúng tôi lên phía Bắc thăm các 
trường đại học Mi-nê-xô-ta, Si-ca-gô, I-li-nol, Men-lơn (Pit- 
xbøe) rồi qua phía Đông thăm đại học Nooc-it, MIT (trường 
Đại học Kỹ thuật Mat-sa-chu-set), Ha-vot, I-ê-ld, Brao, Prin- 
xtơn, Dy-xiôn-xin, Rai-xơ, Cô-lôm-bi-a. Đó là những trường 
đại học cỡ lớn nhất ở Mỹ. Mỗi trường có khoảng vài chục 
nghìn sinh viên, bao gồm cả khoa học tự nhiên, khoa học xã 
hội, khoa học kỹ thuật và y, dược. Các trường nói trên có một 
đội ngũ nhà khoa học giỏi, trong đó có một số người được giải 
thưởng Nô-ben, giải thưởng Phin-dơ (tương đương với giải 
thưởng Nô-ben). Mỗi trường đại học là một trung tâm đào tạo 


và nghiên cứu khoa học lớn. Các phòng thí nghiệm được 


#ữ 


trang bị hiện đại với nhiều máy móc tự động. Thư viện có 
khá đầy đủ sách báo, tài liệu. Máy tính và các phương tiên 
sao chụp tài liệu được sử dụng rộng rãi. Các nhà khoa học 
Mỹ đạt được nhiều kết quả nghiên cứu trên các lĩnh vực khoa 
học hiện đại, có nhiều kinh nghiệm trong việc kết hợp lý 
thuyết và ứng dụng. Một điều lạ đối với chúng tôi là phần lớn 
các trường đại học ở Mỹ là trường tư. Dù học ở trường tư hay 
trường công, sinh viên đều phải đóng học phí, cả chục ngàn 
đô-la một năm. Sinh viên đại học phần lớn vừa đi học, vừa đi 
làm thêm để kiếm sống. Khủng hoảng kinh tế tác động khá 
mạnh đến các trường đại học: sinh viên ra trường khó tìm 
được việc làm, nhiều người thất nghiệp, phải chuyển ngành. 
Nền giáo dục đại học ở Mỹ phát triển không theo một kê 
hoạch thống nhất. Chương trình đào tạo, sách giáo khoa, việc 
thi cử, bảo vệ luận án cũng do từng trường tự quy định. 

Tại các trường đại học nói trên, chúng tôi đã có những 


cuộc gặp bổ ích với các nhà khoa học Mỹ cùng chuyên môn, 


thăm các thư viện, phòng thí nghiệm, trung tâm tính toán, 
thuyết trình tại các xê-mi-ne. Chúng tôi cũng chú trọng giới 
thiệu với các nhà khoa học Mỹ về sự phát triển của giáo dục 
và khoa học ở Việt Nam, những thành tích của thanh niên, 
thiếu niên Việt Nam trong các kỳ thi quốc tế về Toán, Âm 
nhạc, Hội họa, Kiến trúc. Trước đây, người Mỹ biết nhiều đến 


Việt Nam qua cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Nhân 


78 


dân Mỹ có cảm tình với cuộc chiến đấu của nhân dân ta, 
khâm phục tỉnh thân dũng cảm của dân tộc ta. Song, họ ít 


hiểu biết về đơi sống, xã hội, những thành tựu về văn hoá, y 


tế, giáo dục và khoa học của ta. 

Ngươi ta hỏi chúng tôi về việc giảng dạy và nghiên cứu 
khoa học ở Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh. Mọi người 
chăm chú nghe chúng tôi kể lại hoạt động của các trường đại 
học trong những ngày tháng đây gian khổ nhưng lý thú ở 
khu rừng nơi sơ tán. Câu chuyện đưa chúng tôi quay trở về 
giải đoạn Mỹ đánh phá ác liệt miền bắc nước ta, rồi máy bay 
¡... Vào thời kỳ gian khổ, khó khăn 


ấy, chúng tôi cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày mình đứng 


Bỗ2 giội bom xuống Hà ì 


trên bục giảng đường của các trường đại học ở Mỹ để trình bày 
những vấn đề khoa học nảy sinh ra từ những năm tháng ấy... 
Những buổi trình bày của chúng tôi tại các xê-mi-ne về 
kết quả nghiên cứu khoa học của bản thân mình đã gây được 
sự chú ý của nhiều người. Giáo sư Hoàng Tụy nói về Phương 
pháp tìm cực tiểu một hàm lõm trên một tập đa diện lồi 
không giới nội và ứng dụng vào bài toán bù tuyến tính; 
phương pháp mới để giải bài toán quy hoạch lõm tổng quát; 
vấn để tính điểm bất động. Giáo sư Lê Văn Thiêm trình bày: 
Về sự tổn tại của một hàm điều hòa giới nội tự đẳng cấu; các 
hàm P - giải tích và chuyển động của chất lỏng nhớt có đối 


xứng trục, về dòng chảy hai chiều theo chế độ Oseen, và tôi 


79 


trình bày về: Một số vấn đề hiện dại của lý thuyết dao đồng 


phi tuyến; dao động phi tuyến của các hệ động lực cấp cao; 


đao động của các hệ cơ học trong mô hình lưu biến. Có nhĩng 
người đến nghe chúng tôi trình bày báo cáo khoa học và trao 
đổi ý kiến về các vấn để chuyên môn mà họ quan tâm. Ð5 là 
các giáo sư, thực tập sinh, nghiên cứu sinh cùng ngành. Cìng 
có những người đến xem chúng tôi báo cáo, xem một giác sư 
từ Hà Nội sang trình bày những vấn để khoa học hiện lại. 
Nhiều người nói lên sự ngạc nhiên của mình: Trong điều kiện 
khó khăn của chiến tranh, thiếu những thông tin khoa học 
cần thiết, người Việt Nam vẫn nghiên cứu Toán học ở trinh 
độ hiện đại. Một số nhà khoa học Mỹ đã biết các công trình 
nghiên cứu Toán học có giá trị của Giáo sư Hoàng Tụy, 
nhưng có những người không ngờ rằng anh Tụy là người Việt 
Nam. Sau buổi báo cáo của tôi tại trưởng đại học Prin-x:ơn, 
một thanh niên người Việt chạy đến bát tay và tự giới thiệu: 
*Tôi cũng là người Việt Nam, tôi là giảng viên Toán sủia 
trường này. Nghe tin giáo sư đến báo cáo tôi rất mừng...” Có 
lần, một thanh niên Mỹ đã hướng đến Giáo sư Lê Văn Thêm 
hỏi “Thưa ngài, ngài là Giáo sư Lê Văn Thiêm?”. Anh thanh 
niên mừng rỡ giải thích: Qua báo chí, được tin Giáo sư sing 
thăm Mỹ, tôi đã tìm gặp cả tháng nay để cảm ơn. Công trình 
Toán học của Giáo sư công bố năm 1944 ở Đức đã giúp tôi 


trong việc bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ". 


Giáo sự Lê Văn Thiêm 
trong Đoàn cúc nhà khoa học Việt Nam thăm Mỹ (10/1981) 


Đối với những người làm công tác nghiên cứu khoa học, 
thì việc trao đổi ý kiến trực tiếp với nhau về các hướng 
nghiên cứu, các kết quả nghiên cứu, những dự kiến nghiên 
cứu trong tương lai là việc rất bổ ích, giúp thu được những 
thông tin mới nhất, nhanh nhất trong lĩnh vực nghiên cứu 
của mình. Những cuộc trao đổi ý kiến như vậy đặc biệt thú vị 
cho những ai đang theo cùng một hướng nghiên cứu. Trong 
chuyến đi này chúng tôi đã gặp được những nhà khoa học Mỹ 
nổi tiếng nhất trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Đó là 
các giáo sư V. Kli, R. Rôc-cơ-phen-lơ (giải tích lôi). S.Xmây-lơ 
(giải thưởng Phin-dơ 1966), T. Kup-man (giải thưởng Nô-ben 
1976), C. I-vơ, H. Sea (điểm bất động), G. Đơ-brơi, A. Ba-la- 
crit-nan (khoa học hệ thống), R.M. Rô-den-bơe, 8. Cren-đơn, 
Set-na, C. H. Su (dao động). T. Kên (cơ học vũ trụ), v.v. Trong 
số này có những người chúng tôi đã quen biết qua các hội 
nghị quốc tế, nhưng cũng có những người chúng tôi mới chỉ 
biết tiếng, nay mới gặp. Một số nhà khoa học Mỹ cũng biết 
chúng tôi qua các tạp chí khoa học. Vì vậy các cuộc gặp gỡ rất 
lý thú cho cả đôi bên. Giữa chúng tôi và các nhà khoa học Mỹ 
có thể có những cách nhìn khác nhau về các vấn đề xã hội, 
song có những mối đồng cảm nghề nghiệp chung, làm cơ sở 
cho việc hợp tác khoa học sau này. Các nhà khoa học Mỹ 
nhanh chóng hiểu chúng tôi và mong muốn tăng cường hợp 


tác khoa học với Việt Nam - một dân tộc đầy tài năng và 


81 


triển vọng, một nước đã và đang có vị trí quan trọng ở Đông 
Nam Á, như họ đã khẳng định với chúng tôi. Nhiều nhà khea 
học Mỹ bày tỏ nhiệt tình giúp Việt Nam trong việc đào tạo 
cán bộ khoa học, muốn “bù đắp một phần những tồn thất do 
cuộc chiến tranh của Mỹ gây ra cho nhân dân Việt Nam". 

Chuyến đi thăm các trường đại học ở Mỹ của chúng tòi 
đã góp phần làm cho giới khoa học Mỹ hiểu rõ thêm Việt 
Nam. Các buổi xê-mi-ne của chúng tôi đã giúp họ đánh giá 
đúng đắn hơn khả năng khoa học của Việt Nam. So với nhiều 
nước khác trong thế giới thứ ba, họ thấy Việt Nam đã tiên 
khá xa mặc dù có nhiều khó khăn do chiến tranh tàn khốc 
kéo dài. Điều đó, theo lời họ nói, đã gây cho họ một ấn tượng 
mạnh mẽ. Việc tạp chí Toán học của ta “Acta Mathematiea 
Vietnamiea” ra đời từ nhiều năm nay và đang được trưng bày 
trên giá sách của một số thư viện đại học của Mỹ cũng được 
các nhà khoa học Mỹ đánh giá cao. 

Nước Mỹ có nhiều cảnh đẹp. Tiếc rằng chúng tôi có rất ít 
thời cơ để đi thăm. Chúng tôi đã đến “cổng vàng” nổi tiếng ở 
thành phố Xan Phrăng-xi-xcô, nơi tàu thuyền từng qua lại 
một thời để khai thác vàng ở vùng Cựu Kim 8ơn, đã đi dạo 
trên đường phố Hô-li-ut nổi tiếng về điện ảnh, đứng bên hồ 
Mi-si-gân ngắm nhìn những khu nhà chọc trời ở thành phố 
Si-ca-gô, đi đạo trên những đường phố nhộn nhịp của thành 


phố Niu-oóc tám triệu dân... Chúng tôi cũng đã đến thăm 


82 


những khu ở của người nghèo. lô) đầy lộ rõ sự cách biệt ghê 
ØỚm giữa người giàu và người nghèo, giữa người da trắng và 
ngươi đa đen. 

Giữa nước Mỹ xa lạ này chúng tôi đã tìm thấy nhiều 
ngươi bạn nhiệt thành. Đó là các nhà khoa học, các bác s1, 
các giáo sư, sinh viên đại học, những người dân lương thiện 


Mỹ từ nhiều năm nay đã tích cực tham gia phong trào chống 


"hiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam. Cuộc chiến tranh 


lã kết thúc, song ngọn lửa nhiệt thành trong lòng các bạn 


Mỹ vẫn tiếp tục duy trì trong cuộc chiến đấu mới cho sự bình 
thường hoá quan hệ với Việt Nam, cho việc phát triển hợp tác 
khoa học với Việt Nam. Giáo sư E. Cu-pơ-man đã tổ chức chủ 


đáo cho chuyến đi của chúng tôi, luôn luôn quan tâm giúp đố 


:húng tôi trên từng chặng đường. Các thành viên trong Uỷ 


ban của ông đã có những đóng góp tích cực vào thắng lợi của 


chuyến đi thăm Mỹ của chúng tôi. Nhiều giáo sư Mỹ khác 
cũng đã hết lòng giúp đỡ chúng tôi như anh N. Kô-blit ở bang 
Oa-sinh-tơn, bác sĩ Ben-sơn ở 8i-ca-gô, gia đình cụ Bun Siêc- 
mơ ở Bôt-xtơn, v.V... 

Trong thời gian ở Mỹ, chúng tôi có nhiều cuộc gặp mặt 
thân mật với anh chị em trong Hội Việt kiều yêu nước. Anh 
chị em đến Mỹ với những lý do khác nhau, thời gian khác 
nhau, hoàn cảnh sinh sống khác nhau, song có một điểm 


giống nhau là luôn luôn hướng về Tổ quốc. Sống trên đất Mỹ, 


83 


họ chăm chỉ làm ăn, giúp đỡ đùm bọc nhau những lúc khó 
khăn. Họ sống lương thiện và được cảm tình của nhân dân 
Mỹ. Anh chị em trong Hội đã tận tình giúp đỡ chúng tòi 
trong chuyến đi này và để lại cho chúng tôi nhiều ấn tượng 
sâu sắc, nhiều tình cảm đậm đà tình quê hương. 

Chuyến đi công tác lịch sử này đã diễn ra hơn hai chục 
năm rồi. Vậy mà những câu chuyện trao đổi ở dọc đường giữa 
chúng tôi với giáo sư Lê Văn Thiêm vẫn cứ hiện lên rõ môn 
một. Tôi càng hiểu sâu sắc hơn và vô cùng quý trọng nhà 
toán học tài năng, đức độ Lê Văn Thiêm. Xuất thân từ một 
nhà toán học lý thuyết, nghiên cứu những vấn để trừu tượng 
của Toán học như hàm biến phức, diện Rieman, lý thuyết 
hàm phân hình..., Giáo sư Lê Văn Thiêm đã không ngần ngại 
chuyển qua nghiên cứu những vấn đề ứng dụng gắn với thực 
tiễn Việt Nam, với ý thức mong muốn đóng góp thiết thực cho 
công cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. 
Năm 1959, 1960, Giáo sư đã tổ chức một nhóm nghiên cứu về 
lý thuyết tối ưu của Pôn-tria-ghin đang được phát triển 
mạnh ở Liên Xô và có nhiều ứng dụng thực tiễn. Chúng tôi 
phân công nhau thuyết trình vào các buổi tối. Giáo sư Lê 
Văn Thiêm là người tham dự rất đều đặn các xê-mi-ne và 
nêu lên khả năng ứng dụng của lý thuyết này ở Việt Nam. 
Giáo sư còn nghiên cứu các vấn đề Thủy động học, lý thuyết 


các dòng chảy để ứng dụng vào các vấn đề thủy lợi và chỉnh 


84 


trị dòng sông. Giáo sư Lê Văn Thiêm là người đầu tiên (1970) 
giải được tường mình bài toán thấm qua hai lớp đất bằng 
phương pháp sử dụng “Nguyên lý đối xứng” của giải tích 
phức, mà trước đó người ta chỉ biết cách giải gần đúng. 
Phương pháp này đã được trình bày trong các sách chuyên 
khảo. Với ý thức nóng bỏng về những ứng dụng thực tiễn 
của lý thuyết hàm biển phức, Giáo sư đã nắm bắt rất nhanh 
một thành tựu cơ học mới của Liên Xô vào những năm 1960 - 
lý thuyết nổ định hướng của La-vren-chi-ep. Ý tưởng cơ bản 
của lý thuyết này là: Nếu bố trí thuốc nổ thích hợp (về vị trí 
và lượng thuốc nổ), người ta có khả năng hất nguyên vẹn một 
khối đất, đá theo một hướng nhất định và đến một vị trí xác 
định theo quy luật của chất lỏng lý tưởng (không nhót, không 
trọng lượng). Dưới sự chỉ đạo của Giáo sư Lê Văn Thiêm, một 
nhóm cán bộ khoa học trẻ của các viện nghiên cứu và các 
trường đại học đã đi sâu nghiên cứu ứng dụng lý thuyết này 
trong việc nạo, vét các kênh, mương, trong việc phục vụ giao 
thông thời chiến, trong việc khai thác mỏ, trong việc xây 
dựng công trình thủy điện Hoà Bình... Giáo sư còn tự tay 
biên soạn tài liệu để hướng dẫn cho những người không có 
chuyên môn toán học sử dụng phương pháp này. 

Giáo sư Lê Văn Thiêm luôn luôn khuyến khích, động 
viên mọi người trong việc ứng dụng Toán học vào thực tiễn. 


Ông nói: “Ngành Toán phải đi tiên phong trong việc ứng 


85 


dụng và cải cách triệt để trong sản xuất công nghiệp, nghia 
là phải thật sự bắt đầu trong cuộc cách mạng công nghé để 
tăng năng suất lao động và sản phẩm cho xã hội”. Giáo sv đã 
trực tiếp theo dõi công việc của một kỹ sư trẻ trong việc cai 
tiến máy kéo MTZ của Liên Xô theo kiểu bánh lông để àm 
đất trên ruộng lầy. Phải làm sao để máy kéo không bị lún 
quá sâu trong ruộng lầy có độ chặt từ một đến hai kilôgyam 
trên một phân vuông, hơn nữa lại có thể làm nhỏ được đất 
mà không cần cày bừa gì cả, nghĩa là máy kéo chỉ cần cay 
vài lượt là đất đã tơi nhuyễn và nông dân có thê cấy lúa 
được? Ông đã từng đạp xe đạp cả ngày đường để đến xê Tế 
Tiêu ở Hà Sơn Bình xem thử nghiệm sản phẩm mới rày. 
Hôm đó trời rét, lại mưa lâm thâm, nhà toán học Lê 7ăn 
Thiêm đã xắn quần xăm xăm lội xuống ruộng bùn để xen kỹ 
góc chuyển động của các mẩu bám bằng thép và tác dụng của 
nó khi máy chạy trên ruộng. Hôm đó, bà con nông dân kế› ra 
rất đông, lần đầu tiên trên cánh đồng ngập nước mênh mông 
đã có máy cày xuống chạy. Nhiều người phấn khởi, lộ: ùa 
xuống ruộng, đi theo một người đang lụi cụi ở phía saui náy 
kéo mà bùn đất đã làm lấm lem chiếc áo ngoài bạc phếch của 
ông. Họ cũng không biết rằng đó chính là giáo sư toán học 
nổi tiếng Lê Văn Thiêm. Không phải những cái gì cao xa, mà 
chính là những cái mà cuộc sống đang rất cần, bà con nông 


đân đang rất cần, đã thu hút tâm trí của ông. 


86 


Giáo sự Lê Văn Thiêm là một nhà toán học như thế Ông 
làm khoa học không phải vì danh vọng, tiền tài mà luôn luôn 
vị lợi ích của đất nước, của nhân dân lao động. Chính vì vậy 
mà ông được mọi người tin yêu, kính trọng và hình ảnh của 
ông không thể phai mờ trong ký ức của những người đã từng 
được biết ông, được làm việc bên ông. Song, công lao lớn nhất 
của Giáo sư Lê Văn Thiêm là đã đào tạo được một đội ngũ 
cán bộ khoa học và giáo dục trẻ, tài năng cho đất nước. Là 
người thày, Giáo sư đã có ảnh hưởng to lớn về nhiều mặt đối 
với sinh viên. Ủy tín khoa học to lớn của Giáo sư đã lôi cuốn 
cả một lớp thanh niên trí thức đi vào con đường khoa học. 
Giáo sư luôn luôn quan tâm, dìu dắt sinh viên, nhưng cũng 
nghiêm khác đòi hỏi ở họ sự nỗ lực và năng lực sáng tạo. 
Nhiều học trò của Giáo sư nay đã trưởng thành, trở thành 
những cán bộ nghiên cứu, giảng dạy chủ chốt các viện nghiên 
cứu, các trường đại học. 

Tên tuổi của Giáo sư Lê Văn Thiêm đã gắn bó với nhiều 
sự kiện quan trọng về khoa học và giáo dục ở nước ta. Giáo 
sư là Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Khoa học Cơ bản, Chủ 
nhiệm đầu tiên của Khoa Toán, Đại học Tổng hợp, Trưởng 
ban Toán, Lý, Hoá, UBKHKTNN trong năm 1960, Viện 
trưởng đầu tiên của Viện Nghiên cứu Toán học, Chủ tịch đầu 
tiên Hội Toán học Việt Nam, Chủ nhiệm đầu tiên của tập san 


Toán, Lý, Hoá, của Tạp chí Toán học Acta Mathematica xuất 


87 


bản bằng tiếng nước ngoài. Giáo sư là dại diện toàn quyền 
của Việt Nam tại Viện Liên hợp nghiên cứu nguyên tử tại 
Đụp Na (Liên Xô cũ) trong các năm 1956 - 1980. Nói cách 
khác, Giáo sư Lê Văn Thiêm là người đi tiên phong trong 
nghiên cứu khoa học và trong các tổ chức khoa học của Việt 
Nam. 


Giáo sư Lê Văn Thiêm mất ngày 3/7/1991 tại Tp. Hồ Chí 
Minh. Công lao to lớn và tấm lòng cao cả của người chiến sĩ 
trên mặt trận khoa học, người thầy và người anh của các 
ngành khoa học Việt Nam, còn được khắc sâu trong trái tim 
của tất cả những người làm công tác khoa học và giáo dục ở 
nước ta và bạn bè của Giáo sư trên thế giới. Huân chương 
Độc lập hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, 
Huân chương Lao động và đặc biệt là giải thưởng Hồ Chí 
Minh về khoa học trao tặng Giáo sư nhân kỷ niệm 50 năm 
thành lập nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phần 
thưởng xứng đáng cho Nhà Toán học xuất sắc, đã cống hiến 
cả cuộc đời cho sự nghiệp xây dựng nền khoa học Việt Nam 


hiện đại. 


Giáo sự Lê Văn Thiêm 
uà Hội đồng chấm Luận án Phó tiến sĩ toán học đầu tiên 
của Đại học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh (1983) 


SUỐT ĐỜI NOI THEO TẤM GƯƠNG 
CỦA THẦY LÊ VĂN THIÊM 


Nguyễn Văn Hiệu”) 


NỈ hi tôi là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Khoa học 
Hà Nội thì Giáo sư Lê Văn Thiêm là Hiệu trưởng nhà trường. 
"Tôi là sinh viên ngành Vật lý mà thầy Lê Văn Thiêm lại dạy 
các môn Toán học cho sinh viên năm cuối, cho nên tôi không 
được học thầy khi còn là sinh viên đại học, mà chỉ được nhìn 
thấy thầy trong các cuộc họp toàn trường, và được nghe 
huyền thoại về thầy: một nhà toán học đã tốt nghiệp trường 
Đại học Paris, một trường đại học có danh tiếng nhất nước 
Pháp về khoa học cơ bản, đã là giáo sư của một trường đại 
học nói tiếng Đức ở châu Âu, đã rời bỏ châu Âu về Sài Gòn để 
đi ra bưng biển theo kháng chiến rồi đi bộ từ chiến khu Nam 
Bộ ra Việt Bắc để tham gia xây dựng trường đại học sư phạm 
đầu tiên của nước ta trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. 


€) Giáo sư Vật lý, Trung tâm Khoa học Tư nhiên và Công nghệ Quốc gia 


89 


Đối với tôi, thầy là một thần tượng khoa học, là một tấm 
gương về lòng yêu nước. Thỉnh thoảng được trông thấy thầy 
hoặc nghĩ về thầy tôi cứ ước ao sau này khi đã trưởng thành 
có dịp được làm học trò trực tiếp của thảy. Không ngờ điều 
mong ước ấy của tôi lại đến nhanh như thế. 

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Khoa học 
Hà Nội tháng 10 năm 1956, tôi và hai sinh viên vật lý nữa là 
các anh Vũ Thanh Khiết và Phạm Quý Tư được chọn làm cán 
bộ giảng dạy của khoa Toán - Lý trường Đại học Tổng hợp 
vừa mới thành lập mà Chủ nhiệm khoa kiêm Phó Hiệu 
trưởng là thầy Lê Văn Thiêm. Cùng với ba cán bộ giảng dạy 
mới, chúng tôi trong Khoa còn có nhiều anh khác cùng lớp tốt 
nghiệp ngành Toán học và một số anh lớp trước, tất cả độ 15 
người. Để bổ túc thêm kiến thức cho các cán bộ giảng dạy trẻ 
của ngành Toán, thầy Lê Văn Thiêm tổ chức các lớp chuyên 
để về các môn Toán học mà thời đó chưa có trong chương 
trình đại học. Là một cán bộ giảng dạy Vật lý, song với lòng 
ngưỡng mộ Giáo sư Lê Văn Thiêm, tôi đi học lớp chuyên để 
về hàm giải tích biến phức do thầy trực tiếp giảng. Lúc ấy, 
tôi có ngờ đâu rằng những kiến thức về Lý thuyết hàm giải 
tích mà tôi học được ở thầy Lê Văn Thiêm lại là một trong 
những công cụ toán học mà tôi phải thường xuyên sử dụng 
trong suốt cuộc đời nghiên cứu của mình. Vào thời gian ấy, 


phần lớn các cán bộ giảng dạy trẻ của Khoa Toán Lý đều đọc 


90 


được sách Toán Lý bảng ba thứ tiếng Nga, Anh, Pháp. Có lần 
thầy Lê Văn Thiêm bảo chúng tôi: ba ngoại ngữ đó chưa đủ, 
còn phải biết tiếng Đức nữa, nhất là những người muốn 
nghiên eữu Thuyết tương đối của Einstein, vì các công trình 
của Binstein đều viết bằng tiếng Đức và vào thời đó chưa 
phải là tất cá các bài của Binstein đều đã được dịch ra tiếng 
Pháp, tiếng Anh hoặc tiếng Nga. Thầy Lê Văn Thiêm mở lớp 
đạy chúng tôi đọc sách tiếng Đức. 

Với tất cả những cán bộ giảng dạy Khoa Toán - Lý 
Trường Đại học Tổng hợp thời đó, Giáo sư Lê Văn Thiêm là 
người thầy kính yêu, là người anh cả hết lòng thương yêu và 
dìu đất cả một đàn em đông đảo. Thời ấy, trường rất nghèo 
về: cơ sở vật chất, nhưng rất giàu ý chí và nghị lực, không khí 
học tập nghiên cứu trong khoa rất sôi nổi, mọi người theo 
gương Chủ nhiệm Khoa người dành hết tâm trí và nhiệt 
huyyết cho công tác giảng dạy và nghiên cứu. Mọi người đều 
quy mến nhau và thi nhau học tập. Nhiều lần thầy tâm sự 
với chúng tôi: đất nước muốn văn minh phải có nhiều nhân 
tài, Trường Đại học Tổng hợp có nhiệm vụ đào tạo nhân tài 
cho đất nước, cho nên khi tuyển sinh vào trường Đại học 
Tổng hợp phải lựa chọn kỹ càng và chỉ nên tuyển học sinh 
giỏi thôi, không được chạy theo số lượng mà phải đảm bảo 


ch:ất lượng. 


91 


Sau 4 năm công tác ở Khoa Toán - Lý, tôi được chuyên 
sang Ủy ban Khoa học Nhà nước và được cử đi nghiên cứu ở 
Liên Xô. Lúc ấy Khoa Toán - Lý được tách ra thành hai khoa; 
Khoa Toán và Khoa Vật lý. Từ lúc đó đến khi kết thúc thời 
hạn công tác ở Liên Xô, chỉ thỉnh thoảng tôi mới được gặp 
thầy, trong dịp thầy đến dự hội nghị ở Liên Xô, hoặc trong 
khi tôi về nước công tác. Lúc nào thầy cũng đôn hậu, cũng 
thương yêu chúng tôi và say sưa khoa học, gặp tôi là thấy hỏi 
ngay đang nghiên cứu vấn để gì. Có lần khi tôi gặp thây ở 
Liên Xô, sau khi nghe tôi kể với thầy về các công cụ toán học 
mà tôi đang sử dụng, thầy bảo tôi nên tham khảo thêm cuốn 
sách tiếng Đức về hàm giải tích đơn vị của Nevanlinna. Quả 
thực là tôi đã tìm được nhiều điều bổ ích trong cuốn sách ấy. 
Thế là thầy Lê Văn Thiêm đã tiếp tục hướng dẫn tôi sau khi 


tôi đã sang làm việc ở Liên Xô nhiều năm. 


€ó lần được gặp thầy ở Liên Xô, tuy thầy không nói với 
tôi chuyện gì không vui, nhưng trong ánh mắt của thầy tôi 
thấy đượm một nỗi buồn. Tôi không đám hỏi thầy ngay. Đợi 
một năm sau, trong một chuyến về nước công tác, tôi tìm gặp 
các bạn cũ đang công tác giảng dạy ở Trường Đại học Tổng 
hợp và hỏi thăm về thầy Lê Văn Thiêm thì mới biết rằng mặc 
đầu thầy yêu nước đến như vậy, thầy đã sẵn sàng hy sinh vì 


sự nghiệp cách mạng của dân tộc đến như vậy, nhưng chỉ vì 


không ưa thích quan điểm của thầy về một trung tâm nghiên 


99 


cứu khoa học hàng đầu của cả nước và phải phấn đấu để có 
danh tiếng trên thế giới về nghiên cứu khoa học, mà một số 


người có cương vị trong Đảng tìm cách gây khó khăn cho 


công việc của thấy. Những điều mà ở thời ấy thầy Lê Văn 
"Thiêm ước mơ và phấn đấu để thực hiện thì ngày nay được 


Đẳng và Nhà nước ta đang và sẽ thực hiện đến cùng. 


Vào cuối năm 1968, sau khi Mỹ ngừng ném bom miền 
Bắc nước ta, Chính phủ có chủ trương thành lập các viện 
nghiên cứu trong Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước để 
chuẩn bị thành lập Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam sau 
khi chiến tranh kết thúc, miền Nam được giải phóng. Đảng 
đoàn Uỷ bạn Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước mời Giáo sư Lê 
Văn Thiêm chuyển sang Uỷ ban để xây dựng Viện Toán học. 
Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký quyết định bổ nhiệm Giáo sư 
1ê Văn Thiêm giữ chức vụ Viện trưởng. Trong khối nghiên 
cứu của Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước, sau này là 
Viện Khoa học Việt Nam, với sự cộng tác mật thiết của 
những người học trò xuất sắc của mình, Giáo sư Lê Văn 
Thiêm đã nhanh chóng xây dựng Viện Toán học thành một 
viện nghiên cứu Toán học đứng hàng đầu trong các nước 


vùng Đông Nam Á và có danh tiếng trên thế giới. 


Là một học trò của thầy Lê Văn Thiêm, với lòng ngưỡng 


mộ và biết ơn thầy, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm cho lớp 


93 


học trò thời nay của mình tất cả những việc mà thầy Lê Văn 
Thiêm đã làm cho chúng tôi khi chúng tôi mới bước vào cuộc 
đời nghiên cứu khoa học, suốt đời học tập và đào tạo thế hệ 
trẻ tài năng cho đất nước theo tấm gương của thầy Lê Văn 
Thiêm. 


94 


THẦY IL.Ê VĂN THIÊM 


Hà Huy Khoái”? 


G 1áo sư Lê Văn Thiêm hình như chưa bao giờ tự nói 
về mình. Những người khác cũng chỉ viết về ông từ sau khi 
ông mất, ngày 3 tháng 7 năm 1991. Nhưng cả lúc ông còn 
sống cũng như khi ông đã ra đi, người ta thường nhắc tên 
ông trong những câu chuyện hàng ngày, kể cho nhau nghe 
những giai thoại về ông. 

Những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống bao giờ cũng 
rất giản dị. Thầy Thiêm giản dị như những câu chuyện giản 
dị nhất của đời thường. Bởi thế, viết về ông thật là khó. Lúc 
này đây, tôi như thấy ông với ánh mắt thật hiển lành nhưng 
có pha chút diễu cợt khi thấy tôi định liệt kê những công việc 
ông đã làm, những chức vụ ông từng đảm nhiệm, như lệ 
thường khi viết về một vỹ nhân. Không dám trái ý thầy, tôi 


xin được bắt đầu từ một kỷ niệm. 


(® Giáo sư Toán học, Viên Toán học, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và 
Công nghệ Quốc gia. 


95 


Đó là năm 1966, khi cuộc chiến tranh phá hoại của 
giặc Mỹ đang ở thời kỳ ác liệt nhất. Các trục giao thông 
chính, đường bộ, đường sắt bị phá hoại nghiêm trọng. Kênh 
Nhà Lê (con kênh dược đào từ thời Lê, chạy gần song song 
với quốc lộ 1) được sử dụng để chuyên chổ hàng hoá, vũ khí 
Lòng kênh đã cạn nhưng không thể dùng một lực lượng 
người quá lớn để nạo vét dưới bom đạn suốt ngày đêm, 

Giáo sư Lê Văn Thiêm đã đề xuất dùng phương pháp nổ 
mìn định hướng, tức là dùng mìn nổ dưới lòng kênh, nhưng 
bố trí sao cho hầu hết đất đá sau khi nổ rơi lên bờ kênh, chứ 
không phải rơi lại xuống lòng kênh. Ông đã dạy cho chúng tôi 
lý thuyết nổ định hướng, mà tư tưởng chủ đạo có thể tóm tắt 
như sau. Khi có một vụ nổ lớn, những vật chất gần tâm nổ 
chuyển động theo quy luật của chất lỏng lý tưởng (không 
nhớt, không trọng lượng). Có thể mô tả chuyển động này nhờ 
lý thuyết hàm biến phức, là chuyên ngành Toán học mà giáo 
sư nghiên cứu từ nhiều năm. Về mặt lý thuyết, chúng ta có 
thể điều khiển hoàn toàn vụ nổ, tức là sắp xếp sao cho vật 
chất quanh tâm nổ chuyển động theo một quỹ đạo định sắn, 
Chúng tôi, một nhóm gồm 4 sinh viên Toán năm thứ ba của 
Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội hăm hở lên đường vào 
Nghệ An để cùng một đơn vị thanh niên xung phong thực 
hiện công việc đó. Ai cũng biết là chuyến đi đầy nguy hiểm 


nên nhóm chúng tôi được bạn bè và bà con nơi trường sơ tân 


96 


tiên dưa khá "long trọng". Nhưng kỷ niệm mà chúng tôi 


không bao giở quên là, trước lúc chuyến xe phía Nam gần 


chuyển bánh, thấy Thiêm hót hải đạp xe tới, gọi tôi xuống 
đặn dò đổi lời và đưa cho tôi 72 đồng. Hồi đó, 79 đồng lớn 
lắm, bằng hai phần ba số tiền lương giáo sư mà thầy vừa 
nhận xong. Chúng tôi hết sức cảm động, vì biết thầy chỉ giữ 
cho mình số tiền tạm đủ để sống đến kỳ lương sau. Chuyến đi 
đó đã để lại nhiều bài học lớn cho đời làm toán của chúng tôi, 
mà trước hết là bài học về việc đưa những kiến thức ở nhà 
trường vào phục vụ sản xuất và chiến dấu. Bài học đó, thầy 
Thiêm dạy cho chúng tôi bằng chính cuộc đời làm toán của 
thầy. Từ một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Toán học lý 
thuyết đang được xem là mốt nhất thời đó, Giáo sư Lê Văn 
Thiêm đã chuyển hản sang nghiên cứu những vấn đề Toán 
học đặt ra từ thực tiễn Việt Nam, mà một trong những vấn 
đề đó chính là nổ định hướng để nạo vét lòng kênh mà tôi 
vừa nhắc đến trên đây. Khi học năm thứ tư ở trường, chúng 
tôi lại được cùng một đơn vị thanh niên xung phong áp dụng 
phương pháp này để làm đường chiến lược trong rừng sâu. 
Giáo sư Lê Văn Thiêm đã biên soạn thành giáo trình hoàn 
chỉnh để hướng dẫn cho những người không có chuyên môn 
toán học sử dụng phương pháp đó. 

Giáo sư Lê Văn Thiêm là người như thế: Ông làm toán 


không phải vì danh vọng, tiền tài, mà chỉ đơn giản, đó là cách 


Gửi 


mà ông có thể đóng góp phần mình cho đất nước. Giáo sư 
không bao giờ nhắc đến những đóng góp của mình trong 
nghiên cứu lý thuyết. Tôi là một trong những học trò trực 
tiếp của ông từ khi còn là sinh viên năm thứ ba cho đến mãi 
sau này, nhưng chưa bao giờ tôi được nghe ông kể về những 
công trình của chính ông. Tôi chỉ biết về những công trình đó 
khi tôi đi sâu nghiên cứu hướng chuyên môn mà ông là một 
trong những người có công khai phá. Đó là lý thuyết phản 
phối giá trị các hàm phân hình (hay còn gọi là lý thuyết 
Nevanlinna, theo tên người khai sinh ra nó, nhà toán học 
Phần Lan đã một thời là Chủ tịch Hội Toán học Quốc tẻ). 
Trong nhiều hội nghị gần đây về lịch sử toán học, lý thuyết 
Nevanlinna được đánh giá là một trong những lý thuyết đẹp 
nhất của Toán học thế kỷ 20. Giáo sư Lê Văn Thiêm chính là 
một học trò của Nevanlinna, và ông là người đầu tiên cho lời 
giải của "bài toán ngược của lý thuyết Nevanlinna". Công 
trình của ông không chỉ được quan tâm vì đã chứng mình sự 
tồn tại nghiệm của bài toán đó, mà còn vì ông đã đưa ra một 
phương pháp hoàn toàn mới để nghiên cứu vấn đề đặt ra. 
Trong những công trình khoa học và sách chuyên khảo gần 
đây trên thế giới, người ta vẫn còn nhắc tới công trình của 
ông viết cách đây hơn nửa thế kỷ, và nhắc đến ông như là 
một trong những người có công đầu trong việc xây dựng lý 


thuyết. Tôi bỗng nhớ hai câu thơ của cụ Nguyễn Du: 


98 


Bát trừ tam bách dự miền hậu 
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như 

Để đời sau còn nhắc đến mình, khó lắm! Vậy mà Giáo sư 
Lê Văn Thiêm hầu như không quan tâm gì đến điều đó. Sau 
khi viết vên vẹn có 5, 6 công trình (mà về sau trở thành nổi 
tiếng như đã nói ở trên), năm 1949, ông từ bỏ chức giáo sư ở 
Trường Đại học Zurich (Thụy §ÿ) để trở về với Tổ quốc Việt 
Nam đang kháng chiến. Với ông, điều đó cũng thật tự nhiên, 
như người ta phải thở hít khí trời. 

Rời phương Tây, ông đi máy bay về Băng Cốc, rồi từ đó đi 
bộ về miền bưng biển Đồng Tháp. Từ Nam Bộ, ông phải mất 
sáu tháng lặn lội trên những con đường rừng mới ra được đến 
chiến khu Việt Bắc. Những điều này tôi chỉ tình cờ được biết 
khi hỏi vì sao ông có thói quen hút sáu điếu thuốc lào một 
lúc, và ông giải thích rằng, vì đi bộ lâu trong rừng buồn quá, 


chẳng có thú gì hơn! 


Ở Việt Bắc, Giáo sư Lê Văn Thiêm đã cùng những nhà 
trí thức hàng đầu như Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa bắt 
tay vào nhiệm vụ xây đựng nền khoa học và giáo dục đại học 
của nước Việt Nam mới. Trong tay họ, hầu như chẳng có 
cuốn giáo trình bậc đại học nào, ngoài vài cuốn sách mà họ 
đã cố gắng mang theo mình khi rời nước Pháp. Vậy mà họ, 
thế hệ trí thức đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa đã làm nên một kỳ tích khiến thế giới phải kinh ngạc: 


99 


ngay sau khi hòa bình lập lại, các trường đại học Việt Nam 
đều do cần bộ người Việt Nam giảng dạy, và học, dạy tất sa 
các giáo trình bảng tiếng Việt! Trong công lao chung ấy, Giáo 
sư Lê Văn Thiêm, người Hiệu trưởng đầu tiên của Trường 
Khoa học Cơ bản và Trường Cao đẳng Sư phạm ở chiến khu 
Việt Bắc đã góp phần không nhỏ. 

Tên tuổi Giáo sư Lê Văn Thiêm có thể gắn với rất nhiều 
chữ "đầu tiên". Ông cùng với Giáo sư Phạm Tỉnh Quát (thân 
sinh Giáo sư Frédérie Phạm) là những người đầu tiên mà vào 
năm 1941 thi đỗ vào Trường École Normale Supérieure de 
Paris, trường hàng đầu của Pháp trong việc đào tạo các nhà 
khoa học. Họ cũng là những người Việt Nam đầu tiên nhận 
được học vị Tiến sĩ quốc gia của Pháp năm 1948. Ông là tác 
giả của công trình toán học đầu tiên của người Việt Nam 
công bố trên tạp chí quốc tế, là người Việt Nam trở thành 
giáo sư toán học tại một trường đại học châu Âu (Zurich, 
1949). Giáo sư Lê Văn Thiêm là Chủ tịch đầu tiên của Hội 
Toán học Việt Nam, Viện trưởng dầu tiên của Viện Toán học 
Việt Nam, Tổng Biên tập đầu tiên của hai tờ báo toán học 
của Việt Nam (Vietnam đJournal of Mathematics và Acta 
Mathematica Vietnamiea). 

Có thể nói còn nhiều cái "đầu tiên" nữa, mà vì ông không 
bao giờ nhắc tới nên ta cũng quên đi. Chỉ có điều không ai 


quên được, đó là những gì ông để lại cho nền khoa học Việt 


100 


Nam. Chúng tôi. những học trò của ông, luôn tự biết là mình 
đã c2 hạnh phúc lớn được học tập và làm việc với ông. Không 
phá: trong thơi kỷ lịch sử nào cũng xuất hiện lớp người như 
Ống, Họ thường có mặt ở buổi đầu của cách mạng, khi mà 
miểm say mê lý tưởng đã vượt lên những toan tính cá nhân. 
Có, lš vì thế mà cho đến tận cuối đời mình, ông vẫn giữ được 
nụ cười hồn nhiên như trẻ thơ. Những ai đã từng được làm 
quen với ông đều không thể quên con người nhân hậu, trung 
thực tới mức ngây thơ, tin tất cả mọi người như tin chính bản 
thâr mình. Điều đó đã gây cho ông không ít khó khăn khi 
ông sòn sống (và đảm nhận những chức vụ lãnh đạo), nhưng 
đã làm cho hình ảnh của ông để lại trong lòng học trò, đồng 
nghiệp mãi mãi là hình ảnh về một nhân cách lớn, không 
chút bụi mờ. 

Ngày 29 tháng 3 năm 2003, giới Toán học Việt Nam sẽ 
kỷ riệm 85 năm ngày sinh của Giáo sư Lê Văn Thiêm. Tôi 
chợt nhớ lại, khi ông tròn 70 tuổi, Viện Toán học tổ chức một 
buổi lễ giản đị mừng thọ ông. Vậy mà sau buổi lễ, ông nói với 
tôi: 'Mình không ngờ lại tổ chức to đến thế!" (dù đã đi khắp 
nơi, 3ng vẫn xưng hô "ông, mình" với mọi người: đồng nghiệp, 
học rò và thậm chí với cả vợ con họ, theo cách của quê ông, 
Đức Thọ, Hà Tĩnh). Thế đấy, con người khiêm tốn như ông 
không thể quen với những vinh dự mà người ta định dành 


riêng cho ông. Ông cũng không biết rằng, sáu năm sau khi 


101 


mất, ông được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh trong 
đợt đầu tiên và Huân chương Độc lập hạng Nhất. Là ngươi 
thầy của hầu hết các thế hệ những nhà toán học Việt Nam, 
một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho nền giáo 
dục đại học ở Việt Nam, cho đến cuối đời, Giáo sư Lê Văn 
Thiêm vẫn chưa được phong danh hiệu Nhà giáo Nhân dân. 
Dẫu biết rằng ông không lấy thế làm buồn, như đã nhiều lần 
bỏ qua đường công danh của cá nhân ông, chúng tôi, những 


học trò của ông, vẫn không khỏi cảm thấy như mình có lỗi. 


102 


"TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA HỌC 
DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO 
CỦA GIÁO SƯ LÊ VĂN THIÊM 


Ngô Thúc Lanh?' 


@ uối năm 1954 (sau ngày giải phóng Thủ đô - 10/10) 
Chính phủ ra quyết định thành lập Trường Đại học Sư phạm 
Văn khoa, do GS.Đặng Thai Mai làm hiệu trưởng và Trường 
Đại học Sư phạm Khoa học do G8. Lê Văn Thiêm làm hiệu 
trưởng, trên cơ sở sát nhập các Trường Sư phạm cao cấp ở 
Trung Quốc về, Sư phạm Cao cấp và Dự bị Đại học ở Khu IV 
ra và Trường Cao đẳng Khoa học của vùng tạm chiếm. Cùng 
với Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Nông nghiệp, đó 
là những trường đại học đầu tiên của nước ta sau ngày hòa 
bình lập lại. 

Phụ trách giảng Toán có các G8.Lê Văn Thiêm, Nguyễn 


Thúc Hào và các cán bộ giảng dạy Nguyễn Cảnh Toàn, Khúc 


C#) Giáo sư Toán học, Đại học Sư phạm Hà Nội. 


103 


Ngọc Khám, và tôi. Về Vật lý có các giáo sư Ngụy Như Kon 
Tum, Vũ Như Canh và 


Bái, Ngô Quốc Quýnh và Hoàng Phương. 


các cán bộ giảng dạy Dương Trọng 


Trường ĐHSP Khoa học tồn tại chỉ hai năm 1955-1956 
và đào tạo được ba khoá. Khóa 1 gồm các sinh viên từ Khu 
học xá trung ương về, từ lhu IV ra và các sinh viên ở lại Hà 
Nội. Khoả này học hết năm 1995 đến đầu năm 1956 thì thì 
tốt nghiệp. Khoá 92 tuyển sinh đầu năm 1955 và thi tốt 
nghiệp hè năm 1956. Khoá 3 tuyển sinh hè năm 1955 và thì 
tốt nghiệp giữa năm 1957. Tuy thời gian học ngắn, nhưng 
chương trình vẫn là chương trình ba năm tỉnh giản, mỗi năm 
học tập trung 6 tháng và không có nghỉ hè. 

Sở dĩ đào tạo gấp rút như thế là vì nhu cầu về cán bộ 
giảng dạy Toán, Lý Hóa, Sinh cho các trường đại học về khoa 
học kỹ thuật rất lớn. Nguồn duy nhất cung cấp cán bộ giảng 
dạy cho các trường đó là Trường Đại học Sư phạm Khoa học. 
Vì thế những sinh viên tốt nghiệp Đại học Khoa học loại khá 
giỏi, đều đã được phân công về làm cán bộ giảng đạy ở các 
trường đại học. Tiêu chuẩn duy nhất để chọn cân bộ giảng 
đạy đại học là năng lực của sinh viên tốt nghiệp. Dưới sự 


lãnh đạo của GS.Lê Văn Thiêm, toàn bộ số sinh viên tốt 


nghiệp loại khá giỏi, từ số 1 trở xuống cho đến hết danh sách 
này, đều được phân công về làm cán bộ giảng dạy tại các 


trường đại học. 


104 


Giáo stẻ Lê Văn Thiêm 0á tợ 


Những người còn lại thì được phân công về các trường 
phổ thông, trường bó túc công nông, trường bổ túc văn hóa 
của Quản đội. 

Trong lịch sử phát triển của nền Khoa học tự nhiên ở 
nước ta, Trương Đại học Sư phạm Khoa học, tuy chỉ tồn tại 
hai năm, nhưng có một vị trí cực kỷ quan trọng. Ngày nay 
nhìn lại, có thể thấy răng tất cả các sinh viên tốt nghiệp loại 
khá giỏi hồi ấy và sau đó được bố nhiệm làm cán bộ giảng 


dạy ở các trưởng đại học đều đã trưởng thành. Nhiều người 


đã trở thành những nhà khoa học tài năng, những cán bộ 
khoa học đầu ngành, và những cán bộ lãnh đạo khoa học có 
uy tín. Riêng về Toán Lý, các nhà khoa học nổi tiếng Phan 
Đình Diệu, Nguyễn Văn Đạo, Nguyễn Văn Hiệu, Vũ Đình 
Cự, nhiều giáo sư, nhà khoa học tài danh khác đã xuất thân 
từ Trường Đại học Sư phạm Khoa học. Chỉ trong vòng hai 
năm tồn tại, Trường Đại học Sư phạm Khoa học đã đào tạo 
được nhiều nhân tài cho đất nước. Thật đáng biểu dương. 


105 


VÀI KỶ NIỆM 
LIÊN QUAN ĐẾN GIÁO SƯ LÊ VĂN THIÊM 


Bùi Trọng Liễu") 


q iữa Giáo sư Lê Văn Thiêm và tôi, không chỉ có quan 
hệ rêng tư và cảm tình cá nhân, có lẽ vì thời cuộc run rủi 
như vậy. Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi bắt liên lạc với ông 
vào khoảng năm 1960 gì đó, vào cái khoảng thời gian mà tình 
hìn thế giới rất không thuận lợi cho ta, và việc xây dựng 
nền khoa học trong nước còn đang rất khó khăn. Lác đác mới 
có ấy người Việt Nam định cư ở nước ngoài, trong đó có tôi, 
ngh tới việc gửi về miền Bắc sách báo khoa học mà tự mình 
góp nhặt mua được. Và do đó, qua sự hồi âm của ông mà mối 
quaa hệ thư từ giữa ông và tôi bắt đầu. Mãi năm 1970, trong 
chuzến về nước làm việc tôi mới gặp ông - và thực ra tôi chỉ 
gãpông trực tiếp trong những lần tôi về nước - nhưng vì trao 
đổi qua thư từ, tôi có cảm tưởng như được biết ông khá 


nhiêu, tất nhiên không phải trong đời sống riêng, mà là trong 


(#) Giáo sư Toán học, Đại học René Descartes đe Paris. 


107 


quan hệ và quan niệm về nghề nghiệp. Thuở trẻ, ông du hoc 
ở Pháp, nhưng nếu tôi không lầm, ông chỉ trở lại nơi đây có 
một lắn, khi ông trên đường đi dự Hội nghị quốc tế Toán hoc 
ở Vancouver. Tôi muốn nhân câu chuyện này, nhắc lại một sô 


kỷ niệm liên quan tới ông. 


Vào khoảng thời gian Mỹ bắt đầu ném bom miền Bắc, 


nhân dịp có người nhờ tôi tìm hộ mấy tập kỷ yếu xê-mi-na về 
Toán, tôi được biết phản ứng của một số nhà Toán học Pháp 
có danh: các ông bà ngạc nhiên hỏi tôi, sao dưới bom đạn như 
vậy mà vẫn có một đời sống khoa học, vân có người nghiên 
cứu, vẫn có người soạn luận án v.v.... và các ông bà để nghị 
hỗ trợ sách, báo, tài liệu, dụng cụ v.v... để đời sống khoa học 
tiếp tục tồn tại và phát triển dưới bom đạn (điều mà theo tôi, 
nó chứng tỏ một sự quyết tâm tồn tại trước sự áp đảo của kẻ 
cậy mạnh). Đây quả là một hình thức đấu tranh tỉnh tế, nhẹ 
nhàng nên đễ huy động đông đảo, góp phần tuyên truyền đấu 
tranh cho hòa bình, mà lại thực tế. Nhưng cũng phải nói là 
thuở ấy, không ít người Việt Nam, vì tự hào dân tộc hoặc vì 
sự cấp bách của thời cuộc, cho rằng đó là sự phù phiếm. 
Không tìm được một "ô dù", tôi đành tự lấy quyết định nhận 
lời đểề nghị của mấy ông bà kể trên, rồi báo cho trong nước 
biết. Phong trào ấy lan ra các ngành và các nước khác, và 
ảnh hưởng như thế nào đến phong trào phản chiến ở Mỹ, 


chắc khỏi cần nhắc lại... 


108 


Hệ 1970, tôi về nước làm việc mấy tuân, và đó là địp mà 
tôi lược tiếp xúc nhiều với ông Thiêm. Trước khi rời Hà Nội 
trở về Pháp, tôi được dặn là thay mặt anh chị em toán học 
trong nước tại Hội nghị Quốc tế Toán học ở Niece. Tôi hỏi: 
"Nếu các bạn năm châu bốn biển hỏi tôi tại sao trong thời 
cuộ: như vậy mà lại vắng mặt của một đoàn Việt Nam thì tôi 
trả lời thế nào?" Tôi được "giải thích" là: thiếu gì cách trả lời! 
Tôi vì kỷ luật mà nhận. nhưng nói thật là thuở ấy trong bụng 
tôi :ất lo về việc bị trao nhiệm vụ "quái ác" này! Đến Nice, tôi 
gặp ông Laurent Sehwartz trao đổi (Ông Schwartz, giáo sư 
đẹu học Paris, nhà toán học nổi tiếng, Huân chương Fields về 
Toáa học, thành viên của toà án Russell về tội ác chiến tranh 
ở Vật Nam, là người bạn thân thiết của Việt Nam; Ông sang 
V 


Nam nhiều lần đặc biệt ngay thời Mỹ đang ném bom 
miểa Bắc). Ông Schwartz yêu cầu tổ chức một buổi họp về 
Việt Nam bên lề Hội nghị Toán học, và phân công: Giáo sư A. 
Gro:hendieck (Huân chương Fields), Giáo sư A. Martineau 
(Địa học Nice) và ông - cả ba ông vừa mới đi Việt Nam về 
cát đó không lâu - trình bày về các chuyến đi của các ông, 
còm :ôi đại diện cho anh chị em trong nước. Buổi họp tập hợp 
khong ba trăm nhà toán học nhiều nước. Quả như dự đoán, 
tôi H căn vặn tại sao không có đoàn Việt Nam. Tôi trả lời 
ngiắc ngứ ngoại giao, ông Schwartz tỉnh ý tiếp lời nói với cử 


toa, đại ý như sau: giả thủ chúng ta có hỏi trực tiếp, anh chị 


109 


em Việt Nam cũng không trả lời thật với chúng ta đầu: 
chúng ta nên đoán thôi; và chúng ta sẽ không lắm khi chúng 
ta nghĩ rằng anh chị em Việt Nam không có tiền để đi dự; lần 
này thì đã lỡ, nhưng lần sau thì chúng ta phải lưu ý tài trợ. 
Nhờ Ông mà nhiệm vụ tôi "bị" trao được hoàn thành: Việt 
Nam không xin, mà được để nghị hỗ trợ. Vì thế nên đến Hội 
nghị Quốc tế Vancouver (1974) có sự tài trợ cho đoàn Việt 
Nam. Lần này, đoàn gồm ông Lê Văn Thiêm và bà Hoàng 
Xuân Sính. Trên đường đi, đoàn ghé Paris. 

Nhác lại là thuở trẻ, ông Thiêm du học ở Paris. Ông vốn 
là cựu học sinh của Éeole Normale Supéieure phố đ'Ulm và 
có bằng cấp Thạc sĩ và Tiến sĩ Quốc gia về Toán cũng như 
mấy nhà Toán học chủ chốt của Pháp, nên họ coi là "đồng 
bọn" Xin nhắc lại là École Normale Supéieure không phải là 
một thứ đại học sư phạm kiểu Việt Nam như một số người 
tưởng lầm. Trường tuyển một số rất ít sinh viên theo tiêu 
chuẩn rất chặt chẽ, có "lương" trong thời gian học tập, nếu là 
người Pháp. Theo như câu nói vui tóm tắt của Giáo sư Ö. 
Poitu, cũng là nhà Toán học, khi ông làm Hiệu trưởng: 
Trường giống như cái nhà "trống", không có bằng cấp riêng 
(học sinh thị bằng cấp của Université), không có giáo sư 
riêng (giáo sư là giáo sư của Université),..., chỉ có cái tiếng 
thôi. Nhưng có một điều mà ông không nói: đó là sự "tương 


trợ" giữa người đồng trường. Còn về hai bằng cấp kể trên, tôi 


110 


không dịch ra tiếng Việt vì từ một thời gian nay, tên bằng 
cấp thay đổi, một số người lẫn lộn hiểu sai. 

Lần ông Thiêm ghé qua Paris này cũng là một địp để ông 
tiếp xúc lại với mấy nhà Toán học Pháp; đặc biệt là tôi có đưa 
ông tới thăm ông Schwartz, và đôi bên đã nhắc lại một số kỷ 
niệm chung. Giáo sư H. Cartan, cũng là nhà toán học nổi 
danh, kể với tôi là thời ông Thiêm còn đang soạn luận án 
đưới sự hướng dẫn của Giáo sư G. Valiron (cũng là người 
hưỡng dẫn ông Schawrtz). ông này ở gác trên, ông Cartan ở 
gác dưới cùng địa chỉ ở đại lộ Brune ở Paris, ông Thiêm hay 
lại, nên gặp luôn. Hồi ông Cartan kể, là lúc ông nhờ tôi nhắn 
ông Thiêm yêu cầu Hội Toán học Việt Nam gia nhập Liên 
hiệp Quốc tế Toán học, vì ông Cartan đang phụ trách nên có 
ảnh hưởng, có thể giúp thực hiện. 

Ông Thiêm về nước hôi đầu kháng chiến chống Pháp, vất 
và xây dựng nền Toán học Việt Nam, nên các nhà toán học 
Pháp và nước ngoài nói chung rất quý trọng vì các ông bà 
này nhận định rằng ông đã bỏ sự nghiệp riêng để theo "nghĩa 
cá", Đó là một nét riêng của đời ông mà tôi muốn nhắc tới. 

Công lao của ông đã có người trong nước kể. Tôi xin chỉ 
nêu ở đây một nhận xét nữa về ông, đó là: do được đào tạo và 
tự đào tạo một cách có quy củ và chặt chẽ, nên trong công tác 
giảng dạy và hướng dẫn, ông đánh giá chính xác trình độ 


khoa học. Qua bấy nhiêu năm tiếp xúc với ông, với trong 


111 


nước - tuy ông không bao giờ thổ lộ - tôi có cảm tưởng là do 
thời cuộc, không phải lúc nào ông cũng được "hiểu". Những 
bức xúc của thời chiến, những quan niệm một thời về hồng và 
chuyên, sự không tập trung được những cán bộ có tài năng, 
có lẽ đã làm giảm một phần hiệu quả công sức của ông trong 
công cuộc xây dựng nền khoa học nói chung và nền Toán học 
nói riêng của nước nhà. 

Ổ xa nhìn về nước, tôi cũng biết được là, trong cuộc sông, 
những năm khó khăn đã thuộc về quá khứ. Về mặt công tác 
chuyên môn, chắc ngày nay cũng dễ dàng hơn trước. Mong 
rằng các thế hệ nối tiếp trong ngành, không quên công lao và 
sự vất vả của người đi trước mở đường: nhà toán học Lê Văn 
Thiêm. 


112 


Gia đình Giáo sử Lê Văn Thiểm (1957) 


NHỚ LẠI NHỮNG LẦN GẶP 
GIÁO SƯ LÊ VĂN THIÊM 


Mitropolsbii Yu. A?) 


Ta quen biết với Giáo sư Lê Văn Thiêm - nhà Toán học 
nói tiếng thế giới, đã từng giảng dạy tại đại học Thụy Sĩ - 
trong chuyến thăm Việt Nam lần đầu của tôi vào năm 1980. 

Giáo sư Lê Văn Thiêm đã kể cho tôi nghe, trong thời kỳ 
kháng chiến chống Pháp, ông đã phải đi bộ xuyên rừng hơn 
sáu tháng để từ Nam Bộ ra Việt Bắc như thế nào. 

Trong chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai, vào năm 1982, 
tôi đã đến thăm phân viện Toán học của Giáo sư Lê Văn 
Thiêm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, tôi đã trình bày 
một báo cáo khoa học và có nhiều dịp nói chuyện với Giáo sư 
Lê Văn Thiêm. Giáo sư đã đón tiếp tôi rất nhiệt tình và dẫn 


tôi đi thăm thành phố. 


(€9) Viện sĩ, Viên Hàn lâm Khoa học Ucraina. 


113 


Vài năm sau, Giáo sư Lê Văn Thiêm đã đến Kiep, thăm 
Viện Toán học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Ueraina và 
trình bày báo cáo khoa học. Chúng tôi đã trao đối ý kiến với 
nhau về việc tăng cường hợp tác giữa các nhà Toán học và Cơ 
học của Việt Nam và Ueraina. Trong không khí thân tình 
của bữa cơm tối, Giáo sư Lê Văn Thiêm đã tặng tôi một chiếc 
nhẫn làm từ vỏ máy bay B-53 của Mỹ bị bắn rơi trên đất Hà 
Nội. Tôi đã lưu giữ chiếc nhẫn đó như một chứng tích về 
hành động tội ác của đế quốc Mỹ đối với nhân dân Việt Nam 
- ném bom B-52 xuống Thành phố Hà Nội hòa bình năm 
1972. 

Giáo sư Lê Văn Thiêm đã để lại mãi mãi trong tôi ấn 
tượng không bao giờ quên, không chỉ về một nhà Toán học lỗi 
lạc, mà còn về một con người tuyệt vời với nhân cách cao 


thượng. 


TÌM LẠI "THẦY" 
TRÊN INTERNET NGÀY NAY 


Nguyễn Đình Ngọc” 


N¿ ăm 1953, khi học lớp "Điệp báo" ở Sở Công an Liên 
khu 1V, tôi đã được nghe kể về thầy: Tiến sĩ Khoa học Toán ở 
Pháp và Đức, Giáo sư ở Đại học Bách khoa (ETH) Zurich 
nhưng đã bỏ hết về tham gia kháng chiến chống Pháp, mở 
trường Đại học Cơ bản Việt Bắc. Từ đó, tôi đã kính trọng 
thầy như một tấm gương sáng của một người trí thức yêu 
nước. 

Khi học Toán ở Pháp từ 1959, tôi đã may mắn được gặp 
Giáo sư Ferdinand Gonseth, đã biết thầy ở Zurich (vì Giáo sư 
dạy ở đó từ 1939 đến 1960) và hỏi thăm tôi về thầy với một vẻ 
quý mến và trân trọng, khiến tôi càng thấy rõ hơn sự hy sinh 


lớn ]ao của thầy khi phải rời xa Zurich. 


€È) Giáo sư Toán học, Trường Đại học Dân lập Thăng Long, Hà Nội 


11ỗ 


Về Sài Gòn từ tháng 9 năm 1966, tôi đã dạy Toán theo 
các danh từ mà thầy và các đồng nghiệp đã chủ biên ở Hà 
Nội, và theo tỉnh thần đó mà bổ sung các đanh từ chưa cÓ 
trong đó. Đồng thời với các gương sáng như jJacques 
Hadamard, vv... trong phần Sử và Triết Toán cho sinh viên 
củ nhân Toán học, tôi đã kể về tấm gương của thầy trước vài 
sau Hiệp định Genève. 

Thật sung sướng khi đất nước thống nhất, tôi đã được 
gặp thầy, người thật việc thật, ở Hội nghị Toán học Bắc - 
Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh với tư cách một "Giáo sư chế 
độ ngụy dược chế độ ta lưu dung", còn đang phụ trách phân 
hiệu Thủ Đức của Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Chỉ mãi đến cuối năm 1977, khi trở về Hà Nội với tư cách 
một trung tá công an, tôi mới được lên Viện Toán học ở Đội 
Cấn tham gia các sinh hoạt Toán - Cơ để học hỏi thêm và làm 
thông tin khoa học kỹ thuật cho Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn 
và Bộ Công an. Vì công tác ở Bộ Công an vẫn là chính nên 
những gì thầy để nghị tôi làm như dịch thuật cho các giáo suï 
dùng tiếng Pháp, tiếng Anh, phản biện các luận án (Phó) 
Tiến sĩ, các để cương làm Tiến sĩ (Khoa học), vv... tôi đều cố 
gắng làm tốt nhất, noi theo tấm gương tận tụy, chí công vồ 


tư, hết sức giúp đỡ lớp trẻ của thầy. 


116 


Đến này khi thầy đã đi xa, cố gắng tìm lại thầy trên 
Internet với từ khoá Lê Văn Thiêm qua Google Pháp - Anh - 
Đức, tôi thấy hơi buồn và cảm thấy mình và các đồng nghiệp 
cùng thời hay trẻ hơn gần như có lỗi với thầy. Nếu so với các 
học trỏ của cố Giáo sư Ferdinand Gonseth trong Association 


h và Foundation Ferdinand Gonseth thì 


Jlerdinand Gons 
chúng ta còn phải làm rất nhiều việc để xây dựng được một 
tương đài của thầy trên Internet xứng đáng với cuộc đời, 
thân thê và sự nghiệp của thầy như là một phần quan trọng 
của lịch sử nền Toán học Việt Nam sau 1945, và mãi mãi là 
một tâm gương sáng chói về giảng dạy, nghiên cứu và lãnh 
đạo Toán học - Cơ học và Khoa học Tính toán cũng như quan 


hệ quốc tế về hội nhập trong khoa học công nghệ. 


117 


MỘT TRƯỜNG HỌC MANG TÊN THẦY 


- TRƯỜNG THPT LÊ VĂN THIÊM 


Nguyễn Đình Sang” 


kim 8 năm 19629, tôi nhận được giấy gọi nhập học 
vào trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Bóc bì thư, tôi đã đứng 
lặng người rất lâu vì xúc động và bất ngờ. Nguyên nhân 
chính không phải là việc nhận được tin đỗ vào đại học (vì kết 
quả đó tôi đã biết từ trước), mà chính người ký giấy triệu tập 
tôi nhập trường chính là Giáo sư Lê Văn Thiêm - một Giáo sư 
toán học lỗi lạc, người đã có tới hai bằng Tiến sĩ ở Pháp và 
Đức. Và điều hạnh phúc nữa, chính thầy là người đã sinh ra 
và lớn lên cùng một vùng quê với tôi. Hồi đó, tôi chưa bao giờ 
có dịp được gặp mặt Thầy. Những điều tốt đẹp về Thầy tôi 
chỉ được nghe các thầy dạy Toán ở trường cấp 3 - nơi tôi học - 
kể lại. Trong ký ức tôi và bao nhiêu bạn bè trường tôi lúc đó, 


Thầy trỏ thành một thân tượng, một tài năng Toán học kiệt 


(*) Phó Giáo sư, Tiến sĩ, CBGD khoa Toán, trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên - ĐHQGHN. 


xuất. Lúc đó, suy nghĩ đầu tiên của tôi là mong muốn sẽ được 
học Toán để sau này được gặp Thầy. 

Suốt 3 năm học ở trưởng đại học, tôi may mắn và hạnh 
phúc vì đã được Thầy trực tiếp dạy bảo và hướng dân. Những 


kỷ niệm về Thầy đầy ấp không sao kể xiết. Trong ký ức của 


tôi luôn hiện hữu về hình ảnh một người thầy tận tụy, say 
mê trong công việc, hết lòng vì sự tiến bộ của học trò, một 
nhà sư phạm mẫu mực - một nhà khoa học lớn. Tài năng của 
Thầy, sự cống hiến cũng như sự hy sinh của Thầy cho thế hệ 
trẻ, cho dân tộc, cho đất nước đã có những ảnh hưởng trực 
tiếp, sâu sắc đến sự phấn đấu cũng như niềm say mê chiếm 
lĩnh khoa học, sự phấn đấu của thế hệ chúng tôi thời bấy giờ. 
Trong giảng dạy, Giáo sư Lê Văn Thiêm là người luôn quan 
tâm đến việc ứng dụng Toán học vào thực tiễn, cụ thể là vào 
cuộc chiến tranh bảo vệ của dân tộc ta đang điển ra rất ác 
liệt. Hồi đó tôi cũng được cử đi thực tế vào chiến trường gần 1 
năm (1965 - 1966). Sự định hướng và chỉ đạo chuyên môn của 
Thầy đã giúp chúng tôi nhận thức được rằng, Toán học không 
chỉ đơn thuần là lý thuyết, nó phải gắn liển với sản xuất và 
chiến đấu một cách thực sự, thực tế. 

Cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ngày càng lan 
rộng, tôi đã tạm gác việc học hành để tham gia vào quần đội 
Ngày tôi trỏ lại Trường Đại học Tổng hợp làm chuyên môn 
thì Thầy đã chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh công tác 
Việc gặp lại được Thầy lúc đó thật là hiếm hoi. 


120 


Mác dầu không được ở bên cạnh Thầy nhưng lời chỉ dẫn 


chân thành, mềm say mê tâm huyết của Thầy năm xưa vẫn 


thương trực trong mỗi chúng tôi. 


Cho tới năm 1991, nhận được tin Thầy mất, những tình 
cảm thân thương tôn kính, những chiêm nghiệm và suy 
ngâm trong lòng tôi khi nghĩ về Thầy làm tôi đau xót vô 
cùng. Sau buối lễ truy điệu Thây, tôi và một số người bạn 
đồng môn, cũng từng là học trò của Thầy, rất mong muốn 
làm được một điều gì đó để ghi nhớ công ơn của Thầy. Và hơn 


thế, tiếp tục làm theo những ý nguyện và lòng mong mỏi của 


Đó là giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ. Vậy là ý định 
thành lập một trường học mang tên Thầy - GS.Lê Văn Thiêm 
- đã được chúng tôi gấp rút chuẩn bị. Kế hoạch đó đã được 
Viện Toán học Việt Nam và Ủỷ ban nhân dân Thành phố Hà 
Nội ủng hộ nhiệt thành. 


Kết qua là, sau hơn năm năm Thầy mất, trường THPT 


dân lập Lê Văn Thiêm đã ra đời. Ý tưởng và mục đích của 
chúng tôi là xây dựng một mái trường có chất lượng tốt, đạt 
tiêu chuẩn của một trường chuẩn quốc gia, một trung tâm 
giáo dục đào tạo có chất lượng cao của Hà Nội. Và điều mà 
tôi và các đồng nghiệp của mình - những người dạy Toán sẽ 
không quên đó là cố gắng làm hết sức mình để truyền lại 


tình yêu Toán học cho học trò mà thuở nào Thầy đã nhen 


nhóm trong mỗi chúng tôi. Có lẽ đó là một chút tri ân mà 


121 


chúng tôi sẽ làm được, giúp chúng tôi cảm thấy đỡ hụt hãng 
khi mất Thầy. 


Buổi đầu thành lập Trường, chúng tôi cũng gập rất nhiều 


khó khăn, trở ngại như vấn để mặt bằng, quan niệm về 
trường dân lập, sự do dự của học sinh, chất lượng đầu vào... 
Nhưng cả tập thể nhà trường đã không hề nản chí. Hiệu 
trưởng Nhà trường là nhà giáo Nguyễn Văn Muôn - nguyên 
Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp nhẹ. nguyên 
Chánh văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo - một nhà giáo, dù 
đã nghỉ hưu vẫn luôn tâm huyết với sự nghiệp giáo dục. 

Đội ngũ giáo viên của nhà trường tuyển chọn là những 
người có năng lực sư phạm và trình độ chuyên môn cao, luôn 
lấy việc giúp đỡ họe sinh làm đầu. Tất cả đều đồng lòng, đồng 
sức quyết tâm xây dựng nhà trường. 

Giờ đây, sau 5 năm thành lập, ngôi trường đã trụ vững 
trên vùng đất của huyện Gia Lâm. Chất lượng giáo dục của 
Nhà trường ngày càng được nâng cao, đã có những học sinh 
đỗ vào các trường đại học và cao đẳng trong cả nước, đặc biệt 
là có học sinh đã đỗ vào Khoa Toán của Trường Đại học Khoa 
học Tự nhiên - một ngành học mà Giáo sư Lê Văn Thiêm đã 
hằng theo đuổi và cống hiến. 

Hiện nay, ngoài các điều kiện đã có, Nhà trường đang 
làm dự án xin Thành phố Hà Nội cấp đất để có một mặt bằng 


ổn định nhằm xây dựng nhà trường khang trang, đủ điểu 


122 


kiện để giảng dạy và học tập tốt hơn, đáp ứng được mục dích 
đảo tạo đã đạt ra 

Trong cơ chế thị trường đã có những mặt trái tác động 
đến giáo dục, đào tạo trong các trưởng học, chắc chắn Trường 
sẽ còn gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi tin tưởng rằng, 
chúng tồi sẽ thành công. Bởi ngôi trường Lê Văn Thiêm của 
chúng tôi đã xây dựng không phải vì mục đích kinh tế mà 
xuất phát từ ý nguyện chân thành, thiêng liêng, sự tôn vinh 
của chúng tôi - những người học trò - đối với một người thầy 
quá cố mà mình luôn luôn tôn kính và ngưỡng mộ. 

Và với tôi, làm được điều đó cũng đồng nghĩa là ước muốn 
làm cho tình yêu, niềm say mê tâm huyết của Thầy, hình 
ảnh cao đẹp và thân thương của Thầy sống mãi không chỉ là 
trong ký ức. 


128 


Giáo sử Lê Văn Thiêm 0à con trai (1987) 


LÊ VĂN THIÊM 
(Bài viết ngày L4 tháng 12 năm 1991) 


Laurent Schtearts”) 


bk ê Văn Thiêm, sinh ngày 25 tháng 3 năm 1918 tại Đức 
Thọ, Hà Tĩnh, Việt Nam (hay người ta còn gọi là Đông 
Dương), mất ngày 3 tháng 7 năm 1991 ở thành phố Hồ Chí 
Minh. Là sinh viên khoá 1941, Lê Văn Thiêm đã từng học 
trung học tại trường Quy Nhơn và tốt nghiệp ở Đông Dương. 
Lúc đó, trường đại học duy nhất ở Đông Dương được đặt ở Hà 
Nội và không có chuyên ngành Toán. Ông đã ghi danh và đỗ 
thứ hai ở kỳ thi năm 1938; được nhận học bổng sang học tại 
Pháp. Ông chuẩn bị cho kỳ thi tuyển vào Trường Đại học Sư 
phạm đối với sinh viên nước ngoài và đỗ năm 1941. Tại đây, 
ông đã học cử nhân ngành Toán. Ở Bizuth (1941-1942), ông 
sống cùng với Max Fonviellle, Robert Carol, Gérard Debreu 
và lPaul Roussel. Các bạn của ông miêu tả ông như một người 
đàn ông khiêm tốn và kín đáo, rất ít nói. Tuy nhiên, khu nhà 
trọ (của ông lại rất sôi động và công việc thường xuyên bị gián 


(*) Giáo sư Toán học Pháp. 


đoạn bởi sự có mặt của những người khách với những :uộc 
tranh luận theo nhiều chủ để khác nhau. Thiêm cũng tham 
gia vào tranh luận như những người khác. Một ngày năm 
1942, ông đã chỉ ra rằng những người đồng hương của mình, 
trong đó có các nhà trí thức, các kỹ sư, giáo sư và những 
người khác đã lần lượt bị tước bỏ chức vị. Vào thời điểm đó, 
ông đã tác động rất mạnh tới các bạn của mình, những người 
có nhiều kỷ niệm với giai đoạn này. Một người Đông Dương 
khác cùng khoá với ông là Trần Đức Thảo, hiện là Giáo sư 
Triết học ở Việt Nam. Thường có những sinh viên Fông 
Dương ở ngoài trường đến bàn bạc với Thiêm, nhưng ông 
không bao giờ nói với các bạn về điều đó. 

Ông đã không tham gia kỳ thì cao học và rời trường Sư 
phạm vào cuối năm 1949 để sống một năm ở Thụy Sĩ và càng 
nghiên cứu với Nevanlinna về hàm phân hình. Chính những 
kết quả mà ông đã thu thập được tại đây có ý nghĩa vô cìng 
quý báu đối với ông trong cả cuộc đời. Đặc biệt, cũng tại đây 
ông đã thu thập được chất liệu cho luận án mà ông bảo vé tạại 
Paris năm 1948 dưới sự hướng dẫn của Georges Valiom, 
chuyên gia hàng đầu của Pháp ở thời kỳ đó về hàm giải ích 
của một biến số phức. Luận án của ông đã được bảo vệ tạại 
một hội đồng gồm Arnaud Debjoy làm Chủ tịch, Georges 
Valiron, Paul Dubreil. Chính tôi cũng làm luận án dướ s:ự 
hướng dẫn của Giáo sư Georges Valiron và bảo vệ tại Đại học 


8trasbourg, lúc đó đang sơ tán ở Clermont-Ferrand vào tăm 


126 


1943 với một để tài hơi khác với chuyên để nghiên cứu của 
Chào sự Valiron. Tuy nhiên, tôi cũng đã bảo vệ luận án tiến 
sĩ với Giáo sử Valiron. Lê Văn Thiêm đã sang Thụy 5ï và là 
giảng viên tại Trường Đại học Bách Khoa Zurich trong vòng 
một năm 


Năm 1949, ông rời Thụy Sĩ để trở về Việt Nam, khi đó 


chiến tranh đang diễn ra rất ác liệt. Chuyến đi của ông rất 
đài và vất vả. Ông đã đi trong điều kiện tương đối bình 
thường từ Bangkok và sau đó đi bộ xuyên qua các khu rừng 
râm ở Nam Bộ (Cochinchine) và cuối cùng theo đường mòn đi 
lên Việt Bắc, khu tự do ở miền Bắc, đầu não kháng chiến vào 
thời điểm đó. Ở đó, ông đã gặp nhiều trí thức mà trong số đó 
phải kể đến Tạ Quang Bửu và Trần Đại Nghĩa. Mối liên hệ 
giữa ông với hai người này, nhất là với Tạ Quang Bửu, rất 
bền chặt trong suốt cả cuộc đời. Lúc đó, Việt Nam cũng có 
được gần như đầy đủ các sách toán, Lê Văn Thiêm đã mang 
về một bản sao cuốn sách của Courant Hilbert: Phương pháp 
Toán Lý, mà một người bạn cùng khoá đã cho mượn; cả 
những cuốn sách ông đã thu lượm được ở Thụy Sĩ và ở Pháp 
sau đó, nhưng chắc chắn là không nhiều vì ông đã phải trải 
qua một chuyển đi bộ rất dài. Tạ Quang Bửu cũng đã học ở 
Pháp mấy năm trước đó, gần cùng thời gian với tôi ở trường 
Đại học Sư phạm (1934-1937), và chính ông cũng đã mang về 


Việt Nam, nơi sau này ông giữ vai trò chính trị quan trọng, 


127 


cuốn sách lớn của Bourbaki: Hình học đại cương. Lê Văn 
Thiêm, Trần Đại Nghĩa và Tạ Quang Bửu đã cùng nhau cố 
gắng xây dựng nền khoa học ở miền Bắc Việt Nam, trong một 
đất nước có tới 95% người mù chữ. Tuy nhiên, ở đó, họ đã 
thành công. 

Đầu năm 1950, Lê Văn Thiêm được giao trọng trách 
thành lập và làm Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Cơ 
bản, trong khi ông vẫn đang là Hiệu trưởng Trường Đại học 
Sư phạm (tất nhiên là cả hai trường này đều nằm trong vùng 
tự do vì cuộc chiến tranh Đông Dương chống Pháp đang 
quyết liệt). Cả hai trường này đều giữ vai trò rất quan trọng 
trong việc đào tạo các cán bộ khoa học và kỹ thuật cho đất 
nước: giúp cho giáo dục đạt đến trình độ phù hợp. mặc dù 
hoàn toàn bị cô lập nhưng phát triển nhanh chóng về giáo 
dục và khoa học sau khi chiến tranh kết thúc. Một số lượng 
lớn các cán bộ khoa học và kỹ thuật của Việt Nam hiện nay 
đã được đào tạo tại hai trường này. Chính hai trường này đã 
làm cơ sở để mở lại ngay Đại học Tổng hợp Hà Nội sau Hiệp 
định Genève năm 1954 với một đội ngũ giảng viên hoàn toàn 
của Việt Nam. Đó thật sự là một kỳ tích. Vào thời điểm đó, 
ông được bổ nhiệm là Trưởng khoa Khoa học ở Hà Nội, sau 
đó vào năm 1959, Phó Hiệu trưởng trường Đại học, Vụ 
trưởng Vụ Khoa học của Uỷ ban Khoa học Nhà nước. Tiếp 
theo, ông là người thành lập và Chủ tịch Hội Toán học Việt 


128 


Nam, Viện trưởng Viện Toán Hà Nội. Ông cũng là người 
sáng lập và Tổng biên tập đầu tiên của Tạp chí Toán học và 
tạp chỉ Acta Mathematica Vietnamica, xuất bản bằng tiếng 
nước ngoài, dần dân được phát hành trên toàn thế giới. Dưới 
sự điều bành của ông, Viện Toán học đã trở thành trung tâm 
nghiên cứu toán học đầu tiên của đất nước, ở đó bây giờ được 
gọi là Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quốc 
gia của Việt Nam. Từ năm 1980 cho đến khi qua đời, ông đã 
làm việc tại cơ sở của Trung tâm quốc gia được đặt tại Tp. Hồ 
Chí Minh, nơi ông thành lập Trung tâm Toán ứng dụng và 


Tìn học. Đó là một cuộc đời rất có ý nghĩa và hữu ích. 


Kể từ năm 1981, ông đã sống phần lớn thời gian tại Tp. 
Hồ Chí Minh, nơi vợ và hai con của ông đã chuyển đến ở từ 
nhiều năm trước. Năm 1976, trong chuyến đi của tôi cùng với 
vợ tới Việt Nam, tôi đã có dịp gặp lại ông. Khi đó trời rất lạnh 
vì vào tháng giêng, thời tiết luôn xám xịt và ẩm ướt, và vì 
hình dung sẽ đến một đất nước nhiệt đới trong khi nhà cửa 
không cân sưởi ấm, chúng tôi đã mang theo rất ít quần áo 
ấm và chúng tôi đã bị lạnh. Ông đã cung cấp cho chúng tôi 
các loại quần áo, giầy dép khác nhau, trong đó có cả áo khoác 
của chính ông. 

Kể tử mười lăm năm nay, ông mắc bệnh tiểu đường cộng 
thêm vớ: bệnh cao huyết áp: ông đã ốm nặng vào năm 1989, 


phục hồi trở lại rồi đột ngột ra đi chỉ sau hai ngày nhập viện. 


129 


Có thể nói rằng hầu hết các nhà toán học Việt Nam đều 
là học trò hoặc học trò của học trỏ của ông. Trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, Việt Nam đã không ngừng đào tạo giáo viên 
và nghiên cứu viên ở trình độ cao nhất, gửi những thanh 
niên đã qua lựa chọn sang Liên Xô. Điều đó giúp cho Việt 
Nam còn giữ lại được cho đến ngày nay một trong những 
trình độ nghiên cứu tốt nhất vùng Viễn Đông, ít nhât là 
những gì liên quan đến đỉnh cao nghiên cứu. Với trình độ 
thung bình thì Việt Nam lại bị một số nước được gọi là 
“những con rồng” như Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc và 
Đài Loan vượt qua. Nhưng đối với những đỉnh cao nghiên 
cứu, Việt Nam luôn đứng ở vị trí hàng đầu. Các nhà toán học 
Việt Nam tham gia các hội nghị quốc tế, đi ra nước ngoài, 
đệu được các nhà toán học nước ngoài đón tiếp tại nhà và 
được mời tới giảng dạy tại các đại học quốc tế lớn. 

Lê Văn Thiêm không phải là người duy nhất tham dự 
vào bối cảnh này. Ông đã làm việc chặt chẽ với Trần Đại 
Nghĩa và Tạ Quang Bửu, tất cả cùng theo một hướng. Tạ 
Quang Bửu là một trong những nhân vật hàng đầu của Việt 
Nam; người đã ký Hiệp định Genève và đã từng là Bộ trưởng 
Bộ Đại học trong một thời gian dài. Tôi biết ông rất rõ, vì ông 
còn là một nhà toán học và vẫn thường xuyên liên hệ. Hàng 
sáng, ông thức dậy vào lúc 5 giờ và giải các bài toán theo ý 


thích từ 5 giờ đến 6 giờ. Mặc dù gánh vác chức Bộ trưởng, 


130 


nhưng ông văn có thê tham gia các hội thảo của các nhà toán 
học và có những báo cao hết sức có giá trị, Tất ca những nhà 
toán học nước ngoài tới thăm đều đã có địp gặp gỡ và ngưỡng 
mộ nhân vật này. 

Tạ Quang Bửu và Lê Văn Thiêm đã cùng nhau đấu 
tranh rất vất và vì tính công mình trong khoa học. Xu hướng 
tự nhiên lúc đó là đành những vị trí ứu tiên cho con cán bộ, 
chữ không dựa trên chất lượng khoa học. Lê Văn Thiêm và 
Tạ Quang Bửu đã đấu tranh không mệt mới và hướng cuộc 
đấu tranh khó khăn này tới việc để cao chất lượng khoa học. 
Cả hai người đã phải trải qua những thơi kỷ khó khăn. 
Chính Lê Văn Thiêm đã phải làm một bản tự kiểm điểm 
công khai về quan điểm “chủ nghĩa nhân tài”. Ông đã phải 
chu đựng rất nhiều. Tạ Quang Bửu thì được bảo vệ tốt hơn 
vì clù sao ông cũng là Bộ trưởng, một chính trị gia, trong khi 
Lê Văn Thiêm chỉ là một nhà toán học. Tạ Quang Bửu đã 
không ngừng bảo vệ cho Lê Văn Thiêm. Tất cả những nhà 
toám học hiện nay của Việt Nam đều giữ sự kính trọng rất 
lớn đổi với hai nhân vật này. Lê Văn Thiêm luôn được những 
người đồng hương của mình đánh giá là rất khiêm tốn và cao 
thượng, giống như sự nhận xét của những người bạn cựu 
sinh viên trường Đại học Sư phạm và cũng là cảm tưởng của 
tôi về ông. Lê Văn Thiêm và Tạ Quang Bửu, như tôi đã nói 
nhiều lần, đều được đào tạo ở Pháp, biết tiếng Pháp một cách 


131 


hoàn hảo, đã đóng góp vào những tiến bộ của khối Pháp ngử 
và mối quan hệ giữa Việt Nam và Pháp 

Tất nhiên là công việc nghiên cứu của Lê Văn THêm 
cũng bị chi phối nhiều bởi rất nhiều các trách nhiệm tành 
chính. Tuy nhiên, ông cũng là tác giả của hai chục công trình 
nghiên cứu đã được công bố ở Việt Nam và nước ngoài. )ng 
đã giải quyết được một vấn đề khó, như bài toán ngược vì sự 
phân bổ các giá trị của hàm phân hình, theo hướng của 
Nevanlinna. Điều đó đã mở ra một hướng nghiên cứu mới 
trong lý thuyết hàm phân hình của một biến số phức. 2ng 
cũng đã sử dụng phương pháp đối xứng của hàm giải tíc để 
tìm ra cách giải bài toán thâm nhập trong miền không cổng 
nhất. Ông cũng đã nghiên cứu và ứng dụng lý thuyết ìàm 
giải tích đề giải quyết vấn để chuyển động của chất lỏng. Kết 
quả đã được công bố tại Hội nghị Toán học Quố: tê 
Vancouver năm 1974. Ông cũng đã tham gia vào các vấn để 
ứng dụng khác nhau trong xây dựng, thủy lợi, kế hoạch hoá 
nền kinh tế của đất nước. 

Giới khoa học Việt Nam sẽ không bao giờ quên hai tình 
ảnh lớn về Tạ Quang Bủu và Lê Văn Thiêm. 


132 


CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG SƯ PHẠM 
Hoàng Xuân Sinh”) 


ẩ nh Lê Văn Thiêm là một cựu sinh viên Trường Sư 
phạm (École Normal Supérieur). Năm 1974, anh Thiêm và 
tôi đi công tác qua Paris. Em trai tôi làm hướng dẫn viên đi 
tham quan, hay nói đúng hơn là người lái xe, hỏi anh Thiêm 
có muốn thăm lại trường cũ anh học trong những năm đầu ở 
Pháp? Anh Thiêm thích thú nhận lời ngay. Thế là chúng tôi 
đến Trường Đại học Sư phạm phố đUlm. Đó là một ngày đầu 
tháng tám, sinh viên nghỉ hè hết, trường vắng ngắt không 
một bóng người. Chúng tôi đi khắp trường, anh Thiêm có hơi 
hồi hộp vì thấy lại trường hơn ba mươi năm xa cách, và anh 
thật cảm động khi tìm lại được lớp của mình, chỗ mình 
thường ngồi. Anh chỉ cho chúng tôi xem, và tôi đoán anh có 
nhiều ý nghĩ xốn xang. 

Mỗi lần phải giải thích cho người ngoại quốc nghe 
Trường Đại học Sư phạm phố đUlm chiếm vị trí thế nào 


{*) Giáo sư Toán học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 


133 


trong hệ thông giáo dục nước Pháp, tôi thường vấp phai sự 
khó hiểu. Người ta không hiểu tại sao gọi là Trường Đại học 
Sư phạm, mà nó lại là cái nôi sản sinh tỉnh hoa của Pháp 
Tôi chỉ đành trả lời, đó là một truyền thống, nước Pháp 
không muốn bỏ. Thời bọn chúng tôi học. gặp một sinh viên 
Sư phạm, chúng tôi nói luôn: xin ngả mũ chào ngường mộ 
Hôm đó, anh Thiêm đã thản nhiên nói với chúng tôi rằng, sở 
đĩ anh đồ vào Sư phạm là do Đại chiến thế giới thứ hai bắt 
đầu, thanh niên Pháp bị gọi đi nghĩa vụ quân sự nhiều, nên 
cái trường lấy rất ít sinh viên này mới thừa chỏ cho anh. 
Nghe anh giải thích, tôi hiểu anh rất thật thà, chất phác, và 
sau này tôi được thấy đó là bản chất của anh. 

Tôi gặp anh Thiêm lần đầu trong một giây lát ngắn ngủi 
của một ngày hè tháng tám năm 1938 tại Hà Nội, nhưng tôi 
vẫn nhớ khá rõ. Cô ruột tôi lúc đó đính hôn với anh Lê Văn 
Xước - anh ruột anh Thiêm. Tôi gọi anh Xước là chú vì là bạn 
của cậu ruột tôi. Chú Xước là sinh viên trường Y. Thật thà 
mà nói, tôi không ưa chú Xước, còn rất sợ là đàng khác. Sơ vì 
mỗi khi ốm, chú Xước cứ lôi ra tiêm, điều mà bẹn con nít 
chúng tôi tối ky. Còn cô tôi, mỗi lần chú Xước tới thì vui như 
ngày hội, vì đây là mối tình đầu của cô. Có một hôm anh 
Thiêm đến nhà tôi, tôi thấy người lón thì thầm với nhau, tôi 
cũng không chú ý lắm, vả lại anh Thiêm di ngay. Sau đó, tôi 


mới biết, anh Xước cùng anh Thiêm và cậu tôi đi bơi thuyền 


134 


trên hồ Tây, nhay xuống nước bơi, Sau đó, anh Xước vướng 
vao rẻ hoa sen, và bị chết đuối. Tình tiết tôi không được biết, 
vị chàng ai cho một dứa bé như tôi hay, chỉ biết trong nhà 
đẩy mũi tang tóc vì cô tôi khóc lóc thảm thiết, Mẹ tôi thương 
em gái sớm goá bụa trong mối tình đầu, nên cũng đau buồn, 


xót xa cho em. 


Hôm đó là lần đầu tôi gặp anh Thiêm. và băng đi hơn hai 
mươi năm sau tôi mới gặp lại anh, cũng tại Hà Nội và cũng 
tại ngôi nhà mà anh Thiêm đến để báo cái tin khủng khiếp 
đó cho gia đình tôi. Nơi gặp thì vẫn vậy, nhưng tôi đã thành 
người lớn, vừa ở Pháp về, chuẩn bị làm cán bộ giảng dạy của 
một trường đại học nào đó của ta. Câu chuyện diễn ra rất 
bình thường. Anh Thiêm và anh Nguyễn Hoán được cậu tôi 
mời đến ăn giỗ ông ngoại tôi (lúc đó, anh Hoán đang làm Chủ 
nhiệm khoa Hóa ở Đại học Tổng Hợp, và là anh ruột của 
chồng cô tôi. Khi xưa, cô đính hôn với anh ruột của anh 


Thiêm, nhưng người này không may mất sớm, sau cô lại lấy 


em ruột của anh Hoán). Tôi là bậc con cháu trong nhà, nên 
chẳng nói được chuyện gì với anh Thiêm và anh Hoán, cũng 
là một Việt kiểu về nước ngay sau khi hiệp định Genève được 
ký kết. Vì vậy, hôm đó anh Thiêm không hề hay biết anh đã, 
cùng với thế hệ thanh niên Việt Nam học ở Pháp thời anh, 
đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời của lũ đàn em 


cũng học ở Pháp như chúng tôi. Từ buổi hôm đó, tôi hiếm có 


135 


địp gặp anh Thiêm, do anh ở Đại học Tổng Hợp, còn tôi lại 
chọn Đại học Sư phạm, vì tôi ngỡ trường này như trường Đại 
học Sư phạm của Pháp. Tôi bận dạy học ở Đại học Sư phạm, 
lúc nào cũng túi búi, vì cái gì cũng quá mới mẻ với tôi. Rất ít 
khi tôi gặp anh Thiêm, nên cũng không có cơ hội kể với anh 
những gì thế hệ sau chúng tôi biết về anh. Bây giờ, anh 
không còn nữa, dù muộn cũng hơn không, tôi xin phép anh 
được nói về anh. 

Ảnh Thiêm sang Pháp sau cậu ruột tôi một năm. Người 
cậu này là em trai của ông cậu nói trên. Thế hệ của cậu tồi 
làm "Quartier Latin” sôi nổi một thời về những tin tức đỗ đầu 
bảng vào Sư phạm của anh Trần Đức Thảo, về bộ ba sinh 
viên trong đó có cậu ruột tôi đỗ một lúc ba *“Grandes Õeoles”, 
mỗi người đỗ thủ khoa một trường. Thời ấy, trong Hà Nội bị 
thực dân Pháp chiếm đóng, những tin tức đó đã lan truyền 
rất nhanh. Vì bị kẻ chiếm đóng luôn luôn nói dân mình ngu, 
nên những tin tức về đỗ đạt như vậy đã mang đến cho mọi 
người một niềm tự hào dân tộc. Mới học lớp một tiểu học thôi, 
tôi cũng đã được cha tôi kể những chuyện học hành của các 
bậc cha chú, mà tôi chẳng hiểu là mấy. Tuy vậy, tôi cũng 
mang máng thế là hay, là tốt. Thế rồi chiến tranh bùng nổ, 
anh Thiêm đỗ vào eole Normal Supérieur, dân trí thức Híà 


Nội không hay. 


136 


Năm 1945, Cách mạng tháng Tám thành công, từ Pháp 
<âu ruột tôi hên lạc được với gia đình. Lúc này cậu tôi đã làm 
3 Sud Aviation, xưởng máy bay lớn của Pháp. Ổ đây tôi xin 
zẽ ngang một chút, vì có một điều tôi muốn nói về sử dụng trí 
chức. Cậu tôi về sau là người làm máy bay Caravelle, máy 
bay phần lực dân dụng đầu tiên của thế giới, và sau này phụ 
trách làm máy bay Coneorde về phía Pháp, vì Coneorde là 
một hợp tác giữa Anh và Pháp. Nó là máy bay siêu âm dân 
dụng đầu tiên của thế giới. Coneorde ra đời bị Mỹ chọc phá 
kịch hệt, vì ảnh hưởng đến Boeing của Mỹ. Nhiều nhà khoa 
họa, được Mỹ khuyến khích, đăng những bài báo chứng minh 
Coneorde làm ảnh hưởng đến tầng ozone vì tốc độ của nó quá 
cao, Ngoài ra, Mỹ còn cấm Concorde đỗ xuống bất kỳ sân bay 
nào của Mỹ. Điều đó cũng dễ hiểu, Paris - New York mất bảy 
tiếng nếu đi bằng Boeing, và chỉ mất có bốn tiếng với 
Concorde. Các bà, các cô từ Mỹ muốn đi shopping ở Paris vào 
cuối tuần sẽ thấy thoải mái quá khi thời gian bay rút xuống 
gầm nửa. (Có thể bạn đọc ở đây có ý nghĩ Concorde là máy 
bay không an toàn, vì cách đây mấy tháng đã có một vụ nổ 
khi nó vừa mới cất cánh khỏi sân bay. May quá, người ta đã 
tìm ra nguyên nhân: một máy bay cất cánh trước đấy năm 
phút đã làm văng ra một cái đình lớn, bánh xe của Concorde 
khởi động liền sau đó đã bị đỉnh làm thủng, và từ đó tai nạn 


đã xảy ra. Kết quả tai hại này là do các máy bay cất cánh 


137 


liên tiếp nhau, khiến cho không có thì giờ dọn đường bay 


giữa hai máy bay xuất phát nối nhau) 


Cậu tôi học sau anh Lê Viết Hường một năm ở trường 
Sup. Aéro. Anh Hường tốt nghiệp, làm ngay ở Sud Aviation. 
Làm được một năm, anh Hường bỏ việc làm, về nước theo 
kháng chiến. Cậu tôi tốt nghiệp sau, được lấy thế chân vào 
chỗ anh Hường. Cậu tôi luôn luôn nói với tôi rằng anh Hường 
rất giỏi, và nhờ anh Hường rút lui khỏi Sud Aviation nên cậu 
tôi mới vào làm được hãng máy bay lớn nhất của Pháp này. 
Tôi cố tình nói tới câu chuyện này, vì nó đụng tới việc sử 
dụng và nhận xét cán bộ khoa học của ta. Anh Hường về 
nước theo kháng chiến trong những năm gian khổ nhất, đó là 
một tấm gương mà bọn sinh viên học ở Pháp chúng tôi sau 
này luôn lấy đó ra học tập. Tất nhiên, ngoài anh Hường, còn 
có các anh Trần Đại Nghĩa, Trần Hữu Tước, Trần Đức 
Thảo... đã về nước trong những ngày đó. Anh Hường là một 
sinh viên giỏi ở Sup.Aéro, nhưng anh mới chỉ được đào tạo 
thôi, còn muốn trở thành một kỹ sư giỏi, phải được làm việc 
như cậu tôi trong môi trường đúng theo đào tạo. Khi tôi về 
nước năm 1960, tôi đã nghe những tiếng xì xào về anh 
Hường, kêu là không giỏi. Hỏi ra mới biết anh Hưởng được 


giao làm những việc của một kỹ thuật viên, chẳng liên quan 


gì tới việc học làm máy bay của anh cả. Nhiều trường hợp ta 


dùng người như vậy, gây nhiều chuyện đau lòng. Nhưng biết 


138 


thế thôi, vì mới thoát thai khỏi chế độ thực dân phong kiến, 
nghèo nàn lạc hậu, chiến tranh lại liên miên, khó tránh khỏi 
những chuyện như vậy. Nhân tiện, tôi cũng xin phép nói 
thêm: một tiến sĩ sau khi làm xong một luận án, chỉ có thể 
cói như mới được đào tạo, phải làm việc tiếp theo trong một 
labo có người hướng dẫn thì mới có hướng nghiên cứu, nếu 
không thì sẽ loay hoay không tìm thấy lối thoát. Rất hiếm 
người tự tìm ra hướng nghiên cứu sau luận án. Tôi nghì bây 
giờ ta đã đủ trình độ để nói thẳng ra như vậy, sẽ tốt cho anh 
chị em làm khoa học hơn. 

Bây giờ tôi xin quay lại chuyện của anh Thiêm. Vào 
khoảng năm 1948, những tin tức về anh Thiêm mới về tới Hà 
Nội tạm chiến. Luúc đó kháng chiến chưa eó những trận thắng 
lớn, trí thức Hà Nội thường đem những tin tức thành công 
trong học tập của sinh viên ta du học nước ngoài để làm niềm 
vui, niềm tự hào, và để giáo dục con cái. Bác Hoàng Xuân 
Hân nói với mọi người về ý nghĩa toán học của luận án tiến sĩ 
của anh Thiêm, và về thời anh Thiêm còn là học trò những 
năm tú tài 1 và tú tài 9 của bác. Tôi còn học cấp hai, chẳng 
hiểu mấy về bài toán anh Thiêm làm, nhưng thấy bác Hãn 
khen, tôi cũng say mê nghe. Băng đi đến hè năm 1951, lúc đó 
tôi đang ở với cậu tôi tại Uỷ ban kháng chiến của huyện 
Thạch Thất, ông cậu này là ông đi bơi thuyền với chú Xước 


và anh Thiêm mà hôm đó chú Xước không may bị chết đuối, 


139 


cậu tôi nhận được thư của anh Thiêm gửi từ Chiếm Hoá. Cậu 
tôi đưa cho tôi đọc. Bức thư dài bốn trang, chữ viết nhỏ. Anh 
Thiêm kể chuyện bỏ Pháp về chiến khu Nam Bộ, ở đó mấy 
tháng, rồi từ chiến khu Nam Bộ đi bộ sáu tháng ra Chiêm 
Hoá. Về tương lai, anh cho biết, trên có ý định giao cho anh 
xây đựng trường Đại học Khoa học, kiểu trường Đại học Bách 
khoa Paris. Đó là nguyên văn nội dung thư của anh. Trường 
Đại học Khoa học này liền sau đó được thành lập ở Khu học 
xá Nam Ninh, Trung Quốc, nó đã đào tạo ra hàng loạt trí 
thức đầu đàn của ta. Đọc xong, tôi khâm phục anh quá, vì lúc 
đó kháng chiến đang ở giai đoạn rất gian khổ, thế mà anh lại 
bỏ Thụy Sĩ về, lại còn đoạn đi bộ sáu tháng của anh mà trong 
thư anh không nói một lời nào về sự vất vả, nhưng tôi cũng 
hình dung được nó như thế nào. Sau đó, tôi đi Pháp, không 
được biết tin gì của anh Thiêm ở nhà nữa. Nhưng nhờ anh 
Phạm Huy Thông, lúc đó phụ trách Việt kiều ở Pháp, tôi 
được biết nguyên nhân anh Thiêm về nước. 

Anh Thiêm từ Thụy 6ï sang Pháp chơi trong địp hè năm 
1948. Anh Thông rủ anh Thiêm đi dự Đại hội Hoà Bình thế 
giới tổ chức ở Praha. Anh Thiêm vui vẻ nhận lời, cùng anh 
Thông đi Praha. Quay về Thụy Šï, anh bị dọa trục xuất vì tội 
đi với Liên xô. Về sau, nhiều anh chị em Việt kiều ở Pháp, 
sau những chuyến đi Beclin, Vaexava, Mạc tư khoa... dự Đại 


hội Thanh niên thế giới về, cũng bị Pháp dọa như vậy, và 


140 


Hò Chỉ Minh 


Thiêm tròn 70 tuôi (1998) 


những ai đã bị doạ trục xuất thì Pháp gây khó dê đủ điều về 
giây tờ. Anh Thiêm bực mình vì Thụy Šï dọa dẫm như vậy. 
Anh đặt vấn để với tổ chức xin về nước tham gia kháng 
chiến. Tôi nghĩ, thực ra anh muốn về nước phục vụ kháng 
chiến, chứ ở lại Thụy Sĩ cũng không làm sao, cùng lắm cũng 
chỉ bí gây khó để như anh chị em ở Pháp thôi. Như vậy, trí 
thức Việt kiều về nước đợt đầu là theo con đường phái đoàn 
của ta sang Pháp đàm phán năm 1946, lộ trình này không có 
gì tian nan. Đợt thứ hai chỉ có anh Thiêm. Có lẽ vì để bảo 
đảm bí mật, anh Thông không kể cho tôi nghe hành trình 
của anh Thiêm về nước. Sau này, anh Tạ Quang Bửu cho tôi 
hay, anh Thiêm phải sang Anh ở mấy tháng để thực dân 
Pháp không nghỉ là về với kháng chiến, rồi từ Anh đi Thái 
Lan, Ở Thái Lan, anh Thiêm nhận nhiệm vụ áp tải vũ khí 
mua ở đó đưa về chiến khu Nam Bộ. Anh ở chiến khu Nam 
Bộ mấy tháng, sau mới đi bộ ra miền Bắc. Lúc đó anh Thiêm 
mới chỉ là một chàng trai chưa gia đình, trên dưới ba mươi 
tuổi. Thật ra ở nhà lúc đó, bao nhiêu thanh niên tuổi còn trẻ 
hơn đã làm được những chuyện thần kỳ trong kháng chiến. 
Nhưng đối với anh chị em Việt kiều chúng tôi, chưa bao giờ 
phải phiêu lưu như vậy, thì chuyện về nước của anh Thiêm là 
một huyền thoại. 

Tôi không biết anh Trần Đức Thảo về nước thế nào, có 
nhiều khó khăn hay không, nhưng chắc chắn không mấy dễ 


141 


đàng vì anh Thảo cùng về trong lúc còn kháng chiên. Sau 
anh Thảo, một loạt anh em Việt kiểu về nước năm 195), về 
rất đễ dàng, không phải xin giấy tờ gì cả, được cảnh sát Pháp 
bắt tại nhà, hỏi cùng trong một ngày, làm giấy quyết lịnh 
trục xuất sau khi hỏi cung, rồi đưa bằng tàu hoä xuống xắng 
Marseille, từ đó xuống tàu biển tiến thẳng về cảng Sài lòn 
rồi vào khám Chí Hoà. Anh Phạm Huy Thông được *vinÌ dự” 
về như vậy. Cùng đợt về với anh Thông, ở tỉnh Toulous› nơi 
tôi đang học lúc đó, có anh Võ Văn Lạc. 

Hôm anh Lạc và hai anh nữa bị bắt, tôi ngồi ở sở sảnh 
sát, đợi quyết định của nhà cầm quyền Pháp cùng với en gái 
anh Lạc. Hơn bảy giờ tối, một cảnh sát cho chúng tôi biế: anh 
Lạc bị trục xuất về nước. Chúng tôi được phép tiễn anh sạc ở 
ga xe lửa, nhưng không được gần anh. Một lát sau, tàu ở 
Bordeaux tới, đỗ lại. Chúng tôi thấy một loạt anh em Việt 
kiều ở Bordeaux cũng bị bắt. Anh Lạc được đưa lên tàu, lúc 
đó mới thấy anh qua cửa sổ, nét mặt tươi cười vẫy tay chào 
tạm biệt chúng tôi. Các anh ở Bordeaux thò đầu ra cửa số, 
vừa chửi thực dân Pháp vừa động viên chúng tôi ở lại từng 
ngã lòng. Giọng các anh vang lên lạc quan yêu đời tron sân 
ga dày đặc sương mù và lạnh ngắt không bóng ngườ, trừ 
mấy chúng tôi. Hôm đó, ở Toulouse chỉ có một mình anÌ Lạc 
bị trục xuất, tuy cảnh sát đến nhà bắt ba người còn 


Bordeaux thì có mấy anh bị tống khứ khỏi mẫu quốc. Chuyến 


142 


tau đêm đó đưa các anh đến cảng Marseille, để rồi xuống tàu 
biển về Sài Gòn, Người thanh niên Võ Văn Lạc, bí thư chỉ bộ 


Toulouse, năm đó mới ngoài hai mươi tuổi. Chuyện của anh 


cũng nên nhắc lại ở đây để thấy số phận của mỗi Việt kiều 
trên con đường về với Tổ Quốc. Sau đêm anh vây chào từ biệt 
chúng tôi, gần chục năm sau, tôi mới gặp lại anh, nhưng lần 
này trên đất Bắc do thực dân Pháp đã chuyển anh từ khám 
Chí Hoà ra nhà tù Hà Nội. Rồi anh được chuyển đi cải tạo 
khi ta tiếp quản thủ đô vì trường hợp anh quá đặc biệt khó 
tin. Các anh khác ở lại khám Chí Hoà, sau 1954 được thả ra, 
chỉ có anh Lạc và anh Phạm Huy Thông bị thực dân Pháp 
chuyển ra ngoài Bắc. Anh Thông ở nhà tù Hải Phòng, còn 
anh Lạe ở nhà tù Hà Nội. Anh Thông là lãnh đạo của Việt 
kiều ở Pháp, nổi tiếng, luôn luôn có liên lạc với Trung ương, 
nên không xảy ra điều nhầm lẫn. Anh Lạc đi cải tạo đến năm 
1958. May cho anh, một hôm Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
nhìn thấy anh trong đám tù cải tạo đang làm đường ở miền 
núi, thấy mặt mũi anh sáng sủa nhân hậu, hỏi chuyện anh 
và hiểu ngay câu chuyện mà người thường khó hiểu, đã đưa 
anh ngay từ trại cải tạo về công tác ở Nhà xuất bản Sự Thật. 
Trở lại chuyện đêm đó, chúng tôi đã phải đắt nhau từng 
bước mò về nhà vì sương mù dày quá, không thấy đường. 
Sáng hôm sau, bao tài liệu được dùng làm nhiên liệu sưởi 


thay cho than, còn tài liệu quan trọng thì mang đi gửi bạn 


148 


Pháp. Sở dĩ đang nói về anh Thiêm, tôi lại miền man nữ về 
các anh khác, vì tôi muốn nói rõ hoàn cảnh của Việt kiểu thơi 
đó. Lịch sử của đất nước lúc đó khiến chúng tôi chỉ biết gản 


việc học với đất nước, tương lai cá nhân không hề suy ghi 


tới. Khái niệm tiền bạc đối với chúng tôi hoàn toàn xa lạ. Đầu 
óc chỉ biết có trắng đen, ai theo kháng chiến là tốt, ai không 
theo thì không chơi với. Các anh về với kháng chiên thì tược 
chúng tôi lấy đó làm gương, quyết tâm theo con đường các 
anh đã chọn. Chúng tôi nói với nhau những mâu chuyệ+ về 
các anh, ai biết gì thì nói điều mình biết. Thế hệ các anE học 
trước đã về hầu hết cả rồi, chúng tôi không có ai để hỏi cho rõ 
ngọn ngành. Chỉ biết các anh học giỏi hơn bọn chúng tôi 


nhiều, gây ấn tượng rất tốt trong giới đại học Pháp. 


Trong số các bạn tôi ở Toulouse, chỉ riêng mình tôi biết 
anh Thiêm, do có quan hệ với gia đình tôi. Cho nên kh học 
tập các bậc đàn anh, tôi thường nói về anh Thiêm. Đô. với 
chúng tôi, các anh là những ngọn đuốc chỉ đường trong đềm 
tối mù mịt cho chúng tôi đi. Tôi còn nhớ mãi cái đêm mà anh 
Lạc bị bắt, sương mù rơi xuống thành phố dày đặc đến miức 
chúng tôi tý nữa thì ngã xuống cái bể thả cá trong công viên 
đằng sau toà Thị chính thành phố khi về nhà. Nếu không có 
ngọn đuốc dưa đường của các anh, chúng tôi không biết phải 
sông thế nào sau cái đêm tiển các anh bị bắt về nước tổng 


giam. Anh Thiêm và các anh cùng thế hệ với anh, đã ảnh 


144 


hưởng đến chúng tôi như vậy. Nhưng có điều xót xa này, tôi 


thấy cần phải nói. Trong chuyến đi công tác cùng anh Thiêm 


năm 1974, tôi thấy anh Thiêm có những sợ sệt rất vấn vơ mà 
Việt kiểu tiếp xúc không hiểu được. Cùng cảnh ngộ, tôi chua 
xót nhận ra, Anh Thiêm mới thoát khỏi một cuộc ”tranh cãi” 
dài liên miên của Đại học Tổng hợp, “tranh cãi" đến mức 
phải cho sinh viên nghỉ học đài dài để thày tập trung họp 
“thảo luận”. Kết quả là Viện Toán được thành lập để anh 
Thiêm và anh Hoàng Tụy có chỗ làm việc. Ở anh Trân Đức 
Thảo, tôi cũng thấy những sợ sệt, nhưng còn nặng nề hơn 
anh Thiêm nhiều. Tôi đau buồn phải nói ra điều này, nhưng 
tôi thấy đó là một điều tốt nếu nói được ra. 

Đoạn anh Thiêm giảng dạy và lãnh đạo ở Trường Đại học 
'Tếng hợp, và sau đó ở Viện Toán, với cương vị Viện trưởng 
đầu tiên của Viện, tôi xin phép nhường lời cho các anh chị em 
công tác gần anh. Tôi chỉ xin tóm lại hình ảnh rất đẹp mà 
anh để lại cho tôi: đó là một cựu sinh viên Sư phạm thật thà 


và chất phác, đức tính rất quý của người làm toán. 


145 


NHỚ VỀ GIÁO SƯ LÊ VĂN THIÊM 


Hồ Sĩ Thoảng”' 


“ôi không có vinh dự là học trò của Giáo sư Lê Văn 
Thiểm, bởi vì tôi được phân vào học ngành Hóa học. Thời 
chúng tôi vào Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, năm 1956, 
Giáo sư Lê Văn Thiêm là Phó Hiệu trưởng và phụ trách 
Khoa Toán. Đối với sinh viên chúng tôi lúc đó, được nhìn 
thấy các bậc trí thức hàng đầu của đất nước như Giáo sư 
Ngụy Như Kontum (Hiệu trưởng), Giáo sư Lê Văn Thiêm... 
đã thấy vinh dự lắm rồi. Ngay Giáo sư Nguyễn Hoán là vị 
Chủ nhiệm Khoa Hóa của chúng tôi, nếu được điện kiến và 
được thầy hỏi vài câu cũng đã hết sức sung sướng. Lúc đó, 
chúng tôi chỉ biết Giáo sư Lê Văn Thiêm là Tiến sĩ Toán học 
và là nhà toán học giỏi nhất Việt Nam. Qua các bạn bên khoa 
Toán, chúng tôi cũng được biết Giáo sư Lê Văn Thiêm rất 
hay đăng trí. Tuy nhiên, suốt thời sinh viên, tôi chưa có địp 
nảo được làm quen với Giáo sư. 


(#) Giáo sự Hóa học, TT Khoa học Tư nhiên và Công nghệ Quốc gia. 


147 


Từ năm 1975, khi tôi đã về công tác ở Viện Khoa học Việt 
Nam, chúng tôi mới quen biết nhau, nói đúng ra là lúc đó 
Giáo sư mới biết tôi, tuy nhiên vì chúng tôi thuộc hai ngành 
khoa học khác nhau cho nên cũng ít tiếp xúc cá nhân. Chỉ từ 
năm 1981, sau khi Giáo sư chuyển hẳn vào sống và làm việc 
ở Thành phố Hồ Chí Minh, tôi mới có nhiều ecở hội tiếp xúc 


với Giáo sư, Giáo sư Trần Đại Nghĩa và Giáo sư Nguyễn Văn 


Hiệu đặn tôi và các đồng chí trong phân viện Khoa học Việt 
Nam tại thành phố Hồ Chí Minh là cần tạo điều kiện thuận 
lợi để Giáo sư Lê Văn Thiêm làm việc tại Phân viện, nhưng 
chính Giáo sư, khi được hỏi, chẳng đưa ra yêu cầu gì cả. Ỏ 
Thành phố Hỗ Chí Minh, Giáo sư lại phải bắt đầu xây dựng 
một tập thể nghiên cứu toán học mới. Tập thể đó mang tên 
Phòng Toán học ứng dụng. Dưới sự lãnh đạo của Giáo sư, tập 
thể toán học này đã có những công trình nghiên cứu gắn kết 
với thực tiễn sản xuất như các nghiên cứu về dòng chảy, các 
nghiên cứu hỗ trợ ngành cao su.v.v... Tôi không am hiểu 
chuyên môn của các nhà toán học, nhưng điều tôi biết chấc 
chấn là Giáo sư Lê Văn Thiêm trong những năm cuối đời 
mình tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có những đóng góp rất 
thiết thực cho Toán học và cho Viện Khoa học Việt Nam, 
trong đó có cả công lao xây dựng một tập thể toán học và 
hình thành hướng đi đúng đắn cho những năm sau này của 


tập thể đó. 


148 


Thực tình, tối không ngỡ Giáo sự Lê Văn Thiêm lại giàn 
dị và hiển lãnh đến thê. Phong cách và lối cư xử của Giáo sự 
quái thật hết sức giản dị và khiêm tốn. Giáo sư hầu như 
không bao giờ đổi hỏi cái gì cho mình, Một đức tính rất quý 
của Giáo sư nữa là khi nào cũng có thái độ hiển hoà. nhẹ 
nhàng và luôn luôn nói rất thắng suy nghĩ thật của mình cho 
ngươi đối thoại, cho những người xung quanh dù dễ nghe hay 
khó nghe. Tôi chưa thầy Giáo sư nặng lời với ai bao giờ. Có 
thể nói, tuy thời gian cùng làm việc với chúng tôi ở Phân viện 
Khoa học Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh không lâu 
những Giáo sự Lê Văn Thiêm đã để lại cho tất cả mọi người 
hình ảnh đẹp về một nhà khoa học lớn đầy tâm huyết với đất 


nước, một con người khiêm tốn, giản dị, chân thành. 


149 


NHỚ ANH LÊ VĂN THIÊM 


Nguyễn Cảnh Toàn”? 


3): năm 1951, tôi nhận được giấy mời của Hội phổ 
biến Khoa học Kỹ thuật liên Khu 4 đi đự một buổi nói chuyện 
mà diễn giả là Tiến sĩ Lê Văn Thiêm. Trước đó, tôi đã nghe 
tiếng anh Lê Văn Thiêm học giỏi như thế nào khi đương học 
tú tài và sau đó sang Pháp học, và là người Việt Nam đầu 
tiên đỗ Tiến sĩ Toán học. Vì hâm mộ anh nên, dù cho địa 
điểm nói chuyện cách xa trường tôi dạy 20 kilômét, tôi cũng 
cố đi mượn xe đạp để tới dự. Buổi hôm đó, thính giả khá 
đông. Vì nhiều người vây quanh anh Thiêm, tôi không tới 
anh được, vả cũng có phúc tâm là sợ mang tiếng “thấy người 
sang bất quàng làm họ”. Hôm đó, tôi chỉ nghe anh nói và 
thấy anh từ xa. Cũng hơi tiếc vì trong chiến tranh mà tổ chức 
được một buổi nói chuyện như vậy là khó. Bốn tháng sau, tôi 
được Bộ Giáo dục điều động từ Nghệ An ra Tuyên Quang để 
viết sách giáo khoa. Tôi tới trại tu thư được khoảng hai tuần 


(#) Giáo sư Toán học, Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


151 


thì một hôm anh Nguyễn Xiến đến thăm trại. Trò chuyện 
chung với anh em xong, một điều rất bất ngờ đối với tôi, là 
anh đến kéo tay tôi bảo xuống vườn (trại đóng trong nhà sản 
của đồng bào thiểu số ) nói chuyện. Anh Xiển cho tôi biết, 
theo sự tiến cử của các sinh viên (Trường Khoa học Cơ bản và 
Sư Phạm cao cấp do anh Thiêm làm Hiệu trưởng, anh Xiến 
và anh Kontum trong ban giám hiệu) vốn là học sinh cũ của 
tôi ở Trường Trung học chuyên khoa Huỳnh Thúc Kháng ở 
liên khu IV, Ban Giám hiệu đã nhất trí xin với Bộ điểu tôi từ 
Nghệ An ra dạy ở Trường Khoa học Cơ bản và Sư phạm cao 
cấp lúc đó đương rất thiếu thầy. Bộ đã đồng ý và hôm nay, do 
anh Thiêm bận, anh Xiển thay mặt ban Giám hiệu, đến trực 
tiếp gặp tôi để xem tôi eó gặp khó khăn gì không khi phải rời 
Nghệ An để ra đây. Mặc dù có gặp khó khăn về gia đình, 
nhưng với tuổi thanh niên (năm đó tôi 35 tuổi) và chí tiến 
thủ mạnh, tôi nhận lời. Vài hôm sau, đúng ngày chủ nhật, tôi 
xin phép trại tu thư lên thăm trường ở cách trại khoảng 
30km (trong kháng chiến như vậy là gần). Lần đầu gặp anh 
Thiêm, tôi thấy chan hòa ngay vì cái ông Tiến sĩ mà tôi 
mường tượng là rất trí thức, lại ở một nước tư bản mới về, 
hoá ra là một người rất bình dân. Tôi mất ngay cái mặc cảm 
về sự chênh lệch trình độ giữa một ông tiến sĩ và một ông 
giáo viên trường trung học chuyên khoa. Anh Thiêm cho tôi 


biết tình hình trường, hiện nay còn lo chạy gạo, chưa học 


152 


hành gì, sắp tới sẽ sang Trung Quốc. Ảnh giục tôi về hoàn 


thành sớm công việc ở Trại tụ thư cho kịp để cùng cả trường 


sang Trung Quốc. Tôi về kịp hoàn thành trách nhiệm ở Trại 
tu thư và đi cùng chuyển với anh Kontum sang khu học xá ở 
Nam Ninh. Hồi đó hai trường Khoa học Cơ bản và Sư phạm 
cao cấp có tất ca 9 cần bộ giảng dạy và khoảng 130 sinh viên 
(Sư phạm cao cấp có 27, gồm ba ban: Toán, Lý Hóa, Hóa Vạn, 
hoa học cơ bản có hơn 100, chía làm hai bạn A và B. Ban A 
nặng về Toán Lý, ban B nặng về Lý Hoá). Tôi được phân công 
chữa bài tập cho anh Thiêm và anh Xiến và giảng về toán sơ 
cấp cho ban Toán của Sư phạm cao cấp. Kể từ khi dạy ở 
Trung học chuyên khoa, tôi đã có thói quen ra đề sáng tác 
vào dịp thi học kỷ, không chịu dùng đề sưu tầm để loại trừ 
bệnh học tủ của học sinh. Lên dạy đại học, tôi vẫn giữ cái nếp 
đó, Một lần, để sáng tác của tôi, chả sinh viên nào làm được. 
Họ phản ánh lên anh Thiêm. Một hôm, tôi đương làm việc 
trong phòng mình thì anh Thiêm vào, cười cười đưa các đề tôi 
gảng tác ra, nói: "Anh có những suy nghĩ thật là kỹ cục, anh 
ra đề thế này thì đến tôi cũng chả làm được, nói gì sinh viên”. 
Tôi nhận khuyết điểm và từ đó về sau, có chú ý hơn đến việc 
làm sao cho để vừa sức sinh viên. Lúc tôi mới sang khu học 
xá, anh Thiêm đưa cho tôi quyển sách tiếng Nga "Hình học 


Lôbasepki” của Cutuđôp, Lúc đó tôi chưa biết tiếng Nga, bèn 


nói: “Tôi quyết học tiếng Nga để đọc sách này. Nội dung của 


153 


nó chắc là hấp dân lắm”. Anh Thiêm về lấy cho tôi một tập 
*Giảm yếu về văn phạm tiếng Nga ”ïn roneo do anh Nguyễn 
Khánh Toàn soạn ra cho cán bộ học tiếng Nga. Tôi gửi người 
ra Nam Ninh mua cho quyển từ điển Nga - Pháp rồi bắt đầu 
tự học tiếng Nga; nhiều chỗ tôi hiểu là nhờ tư duy toán hẹc 
rồi từ đó mà hiểu ra văn phạm Nga. 

Tôi dạy được vài tháng thì anh Nguyễn Khánh Toàn (lúc 
đó là Thứ trưởng Bộ Giáo dục) sang thăm khu học xá, truyền 
đạt cho ban Giám đốc khu học xá ý kiến của Bộ trưởng 
Nguyễn Văn Huyên là trả tôi về liên khu IV theo nguyện 
vọng của gia đình; chả là Bộ trưởng vừa vào công táo ở liên 
Khu IV; bố tôi nghe tin bèn xin gặp Bộ trưởng, trình bày 
hoàn cảnh gia đình có ba người con trai lớn thì hai đã đi bộ 
đội (hai em trai tôi), nay tôi đi nốt thì chỉ còn người già, đàn 
bà, con nít vào lúc kháng chiến, bom đạn. Bộ trưởng chấp 
nhận sẽ giải quyết nguyện vọng của gia đình. Ban G:ám đốc 
khu học xá cũng đồng ý, trừ anh Thiêm. Anh về nói với tôi: 
"Các ông ấy không sát anh nên nghĩ đơn giản là cứ cho anh 
về Khu IV rồi tìm người khác thay. Đây là xây dựng đội ngũ 
cán bộ giảng dạy đại học gần như từ con số không, nên 
những người đầu tiên phải là những người có sức bật rất 
mạnh thì rồi đội ngũ mới nhân lên nhanh chóng. Tìm được 
một người như vậy thì không dễ gì, sao lại để cho đi chỉ vì 


nguyện vọng của gia đình. Ý tôi là muốn giữ anh lại trừ phì 


154 


chính anh thấy hoàn cảnh gia đình gay go quá thì tôi đành 
chịu", Tôi nói: "Về hoàn cảnh gia đình, tôi đã cân nhắc khi 
nhận lời với anh Xiển. Kháng chiến thì gia đình nào mà chả 
gặp khó khăn. Gia đình tôi ngoài hai cụ, ở nhà còn có hai cô 
con dâu và một người con trai út đã 14 tuổi, hữu sự có 
chuyện gì thì cùng với hai chị đầu cũng xoay xở được. Tâm lý 
các cụ thì rất thông cảm, nhưng không thể chiều theo được. 
Vì vậy, tôi quyết ở lại”. Sau này, nghĩ lại, giá lúc đó tôi có 
một thủ trưởng trực tiếp không có tầm nhìn như anh Thiêm, 
không biết đánh giá cán bộ như anh ấy thì có lẽ sự phát triển 
đi lên của tôi bị ảnh hưởng. 

Sau giải phóng Thủ đô, khi dư luận chung còn cho rằng 
Đai học Việt Nam còn trứng nước lắm, dạy chưa xong còn nói 
chi đến nghiên cứu khoa học, thì anh Thiêm là người duy 
nhất biết đến và ủng hộ việc tôi lặng lẽ làm công tác nghiên 
cứu khoa học. Có lần tôi nói với anh: "Thư viện nghẻo quá, tôi 
rất thiếu thông tin, nên không rõ những điều tôi phát minh 
ra có trùng với những điều người ta đã phát minh rồi hay 
kihông” thì anh nói: “Hồi ở bên Pháp, tôi cũng tưởng như anh 
bây giờ là phải đọc thiên kinh, vạn quyển rồi mới làm nghiên 
cứu khoa học được. Nhưng ông thầy hướng dẫn tôi bảo với tôi 
rằng nếu bố anh chờ tìm hiểu hết các cô gái trên hành tỉnh 
rồi mới lấy vợ thì chả bao giờ có anh”. Nghe anh Thiêm nói 


vậy, tôi rất yên tâm. Đến khi ra nước ngoài, có thông tin đầy 


155 


đủ, tôi mới thấy rõ răng là nhờ phát triển tư duy độc lập nên, 
mặc dù thiếu thông tin, đến 9/10 những điều tôi tìm ra là mới 
đổi với nhân loại. Từ đó tôi nhận thức sâu sắc về tâm quan 
trọng của việc phát triển tư duy độc lập của sinh viên. 

Anh Thiêm ủng hộ tôi trong công tác, nhưng lại khắt khe 
với tôi khi xét đến quyền lợi, đãi ngộ. Trong quá trình anh ây 
là thủ trưởng của tôi, năm 1956 có lần xét phong chức vụ 
(giữa phụ giảng và giảng viên) và năm 1958 có lần xét lương 
vào thang bậc mới (giữa bậc 12 và bậc 13 trong thang 16 
bậc), tôi nằm ở ranh giới của hai bậc và sau khi cân nhắc, đặt 
lên, đặt xuống, anh Thiêm với tư cách là thủ trưởng, đều xếp 
tôi xuống dưới. Tôi không oán trách anh khi nghe anh giải 
thích: “xếp lương bao giờ cũng phức tạp. Chúng tôi đã xếp 
anh lên trên, nhưng rồi một số người khác thấy thế cũng đòi 
lên. Xếp anh xuống dưới thì họ không còn có thể thắc mắc gi. 
Chúng tôi thấy anh là người có phẩm chất, xếp xuống dưới có 
thiệt cho anh thì anh cũng không có phản ứng gì gây khó 
khăn cho tổ chức, vả nghĩ rằng anh có thiệt thì thiệt không 
lâu vì, với sức bật của anh, sẽ sớm đến ngày mà xếp anh lên 
trên, chả còn ai tị nạnh gì được”. Rõ ràng quan hệ giữa anh 
và tôi là quan hệ thân thiết, trong sáng chứ không phải là 
thứ quan hệ “cánh hẩu” với nhau rồi đưa nhau lên. 

Nhiều người thường cho anh Thiêm không giỏi làm công 


tác quản lý, giao cho anh ấy làm Hiệu trưởng là dùng người 


156 


không đúng, phí mát năng lực chuyên môn của anh ấy. Tôi 
nơhi hơi khác: anh Thiêm có thể vụng về trong những ứng xử 
eö tính chất sự vụ, nhưng rõ ràng là một người có tầm nhìn, 
biết đaănh giá người và dùng người với một động cơ trong 
sẽng, Trong khi nền đại học của ta còn trứng nước, rất cần có 
nihững thủ trưởng như vậy, dù có phí đi năng lực chuyên môn 
của các vị đó; phải có những vị hy sinh quyền lợi phát triển 
chuyên môn của mình thì mới đào tạo ra được những thế hệ 


đồng đảo nhiều nhà chuyên môn giỏi. 


157 


GIÁO SƯ LÊ VĂN THIÊM 
NIÊM TỰ HÀO CỦA NỀN TOÁN HỌC VIỆT NAM 


Nguyễn Đình Trí” 


«4 sư Lê Văn Thiêm là thần tượng của thế hệ học 
sinh chúng tôi cuối những năm 40 của thế kỷ trước. Danh 
tiếng của giáo sư, vị tiến sĩ toán học đầu tiên của nước ta, 
người đã từng là giáo sư của trường RT4Z4 trường Đại học 
Bách khoa Zurich (mà về sau này tôi mới biết là một trường 
nổi tiếng ở châu Âu), đã động viên niềm say mê học tập trong 
chúng tôi rất nhiều. Năm 1950, sau khi tốt nghiệp trường 
Trung học Kháng chiến Chu Văn An ở Việt Bắc, tôi được cử 
về dạy cấp 2 ở trường Trung học Hùng Vương, Phú Thọ. 
Trong thời gian này, tôi lại được biết Giáo sư Lê Văn Thiêm 
đã rời Thụy 8ï về miền Nam kháng chiến, rồi từ miền Nam 
đã đi bộ ròng rã 6 tháng ra Việt Bắc, nhận nhiệm vụ xây 
dựng trường hoa học Cơ bản và trường Sư phạm Cao cấp. 
Cuối năm 1953, tôi được Bộ Giáo dục cử đi học trường sư 


đ) Giáo sư 


“Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 


phạm cao cấp, điều mà tôi hàng mơ ước ngay từ khi tót 
nghiệp trung học chuyên khoa. Lúc đó, trường Sư phạm Cao 
cấp đặt ở khu Học xá Trung ương, ở Nam Ninh, Trung Quôce. 
Ngay sau khi đến trường Sư phạm Cao cấp, một bạn đồng 
nghiệp học khoá trước giới thiệu tôi với anh Thiêm (tất ca lóp 
chúng tôi đều gọi Giáo sư là anh), tôi thấy anh có những nét 
khác với một số trí thức lớn được đào tạo ở Pháp về nước 
tham gia kháng chiến mà tôi đã gặp hay có thời gian cùng 
công tác với tôi ở trường Hùng Vương. Anh là một người rất 
giản dị, khiêm tốn, chân thực và rất giỏi 

Lớp chúng tôi được học anh Thiêm môn lý thuyết số ở 
năm thứ hai, môn lý thuyết hàm số một biến số phức ở năm 
thứ ba. Đó là những môn học khó nhưng rất hấp dân. Anh đã 
dẫn chúng tôi vào thế giới của những con số với những bài 
toán hay như bài toán phân bố của các số nguyên tố, vào 
không gian của những số phức với những khái niệm hàm 
chỉnh hình, hệ Cauchy - Riemann, diện Riemamn, biến hình 
bảo giác với những ứng dụng của chúng. Chính những bài 
giảng của anh ở bậc đại học và những chuyên để mà anh 
trình bày cho chúng tôi khi chúng tôi bắt đầu nhận nhiệm vụ 
giảng dạy ở đại học đã giúp chúng tôi nhận thức dần dần thế 
nào là nghiên cứu khoa học, đặc biệt là tắm quan trọng của 
mối liên hệ giữa các mảng kiến thức toán học, giữa kiến thức 


toán học và các môn khoa học khác trong nghiên cứu khoa 


160 


học. Bài giảng của anh luôn hấp dân chúng tôi. Cũng phải 
nói thêm một điều là anh rất đăng trí. Có lần đang giảng, 
anh đưa ra một ví dụ trong đó phải tính cụ thể, anh làm 
nhằm một phép nhân đơn giản. Chúng tôi đang nhìn nhau 
thì anh tuyên bố "hiểu nhé" rồi tiếp tục trình bày mạch tư 
duy của mình, mà điểu này đối với chúng tôi mới là quan 
trọng. Cũng có lúc, chúng tôi thấy anh cáu, điều mà ít cán bộ 
giảng dạy tránh được trong những năm công tác của mình 
Anh Nguyễn Hồ Quỳnh, bạn học cùng lớp với tôi kể lại rằng, 
trong một kỳ thi vấn đáp, sau khi chuẩn bị xong, mới bất đầu 
trình bày lời giải của mình thì anh Thiêm gắt ngay: "sao lại 
làm thế?". Anh Quỳnh trả lời: "thưa anh, sao lại không được 
làm thế?". Anh Thiêm suy nghĩ một chút rồi nói: "ừ, cũng 
được". Chúng tôi đều thấy rằng anh Thiêm là một người rất 
thật và đáng mến. 

Đầu năm 1954, khi lớp chúng tôi sang khu Học xá Trung 
ương đạt tại Nam Ninh, Trung Quốc, chúng tôi bắt đầu được 
tiếp xúc với sách toán bằng tiếng Nga. Nền Toán học Xô viết 
là một trong những nền toán học mạnh của thế giới, nhưng 
tiếng Nga lại là một tiếng khó. Ngoài giờ học chính khoá về 
tiếng Nga, chúng tôi lại được anh Thiêm hướng dẫn cho cách 
tự học tiếng Nga sao cho sớm đọc được sách báo tiếng Nga. 
Sau này, khi nghe chuyên đề của anh, chúng tôi thấy cần học 


tiếng Đức để đọc những bài báo của Nevanlinna, của Wittich 


161 


và của anh viết bằng tiếng Đức mà anh giao cho. Lại chính 
anh đã giảng cho chúng tôi một số vấn đề cơ bản của văn 
phạm tiếng Đức, cấu trúc của một số mệnh đề phức tạp 
thường gặp trong các báo toán học để chúng tôi tiếp tục tự 
học cho nhanh. 

Anh Thiêm là người có công rất lớn trong việc cùng với 
anh Tụy chuẩn bị cho việc thành lập Viện Toán học, từ chuẩn 
bị để cương thành lập để trình bầy lên cấp trên, đến việc 
tuyển chọn thu hút người giỏi đến chương trình hoạt động 
của Viện nhằm làm cho Viện Toán học trở thành cơ sở nghiên 
cứu toán học mạnh nhất của đất nước và nơi đào tạo những 
nhà toán học trẻ. Trong những ngày học chính trị tổ chức tập 
trung ở Khoái Châu mùa xuân năm 1967 cho cán bộ lãnh đạo 
các trường đại học, tôi có nhiều dịp được họp với các anh, 
hiểu được sự quan tâm lớn của các anh, tấm lòng của các anh 
đối với việc thành lập Viện Toán học, tạo điều kiện cho mọi 
tài năng phát triển. 

Giáo sư Lê Văn Thiêm có uy tín khoa học quốc tế rất lớn. 
Những nhà toán học của nhiều nước đã từng tiếp xúc với anh 
hoặc đã từng tiếp xúc với nền Toán học Việt Nam, đông đảo 
những nhà khoa học Việt kiểu đều yêu mến, quý trọng, 
ngưỡng mộ anh. 

Trong báo cáo công tác của các nhà toán học 
A.Grothendieck, L. Schwartz, P. Cartier, B. Malgrange, A. 


162 


Cheneiner, F. Phạm, A. Martineau,... làm sau khi giảng ở 
Việt Nam về, đều nhắc đến Giáo sư Lê Văn Thiêm, đến vai 
trỏ của Giáo sư đối với các trường đại học Việt Nam, đối với 
các viện nghiên cứu khoa học của Việt Nam, đối với nền Toán 
học Việt Nam. Được dự Đại hội Toán học Thế giới năm 1978 
tại Helsinki cùng với Giáo sư Lê Văn Thiêm, tôi cũng cảm 
nhiận được rất rõ điều đó. 

Trong bài viết về Lê Văn Thiêm gửi cho nội san của cựu 
học sinh trường sư phạm cao cấp Paris (ẾÉcole Normale 
Suipérieure - ĐNS) cuối năm 1991, Giáo sư L. Schwartz kể lại 
rằng đến khi gặp Lê Văn Thiêm mới biết ông và Lê Văn 
"Thiêm cùng là cựu học sinh của trường ENS theo thứ tự ở các 
khoá 1939 và 1941, cùng bảo vệ luận án tiến sĩ dưới sự hướng 
dẫn của Giáo sư G. Valiron theo thứ tự vào năm 1943 và 
1948. Ông còn kể rằng khi về nước, vì phải đi bộ ròng rã 
nhiều tháng trong rừng, Lê Văn Thiêm chỉ mang về được vài 
quyển sách, trong đó có bản chụp quyển "Methoden der 
Mathematischen Physik" của Courant và Hilbert. LSch- 
waartz viết: "Tuy bận nhiều công việc nhưng Lê Văn Thiêm 
vẫn đành thời gian nghiên cứu khoa học. Lê Văn Thiêm đã 
dùng phương pháp thác triển đối xứng các hàm giải tích để 
giảu bài toán chuyển động của các chất lỏng nhớt, kết quả mà 
Lê Văn Thiêm đã trình bày tại Đại hội Toán học Thế giới họp 


tại Vancouver năm 1974. Lê Văn Thiêm còn tham gia giải 


163 


quyết một số bài toán công nghệ, về thủy động lực học, về xây 
đựng và quy hoạch kinh tế của đất nước. Giới khoa học Việt 
Nam sẽ không bao giờ quên hai hình ảnh lớn của Tạ Quang 


Bửu và Lê Văn Thiêm". 


Tôi xin lấy câu đó làm lời kết cho bài viết này./. 


164 


TƯỞNG NHỚ GIÁO SƯ LÊ VĂN THIÊM 


Hoàng Tụy”? 


¿ am 1988, khi tổ chức mừng sinh nhật lần thứ 70 của 
Giáo sư Lê Văn Thiêm, cũng trong căn phòng ấm cúng này, 
tôi không ngơ đó lại là lần cuối cùng được trò chuyện cùng 
ông. Tuy trước đó nhiều năm, chúng tôi đã bắt đầu lo lắng 
cho sức khoẻ giảm sút của ông, nhưng chưa có gì báo hiệu 
nguy kịch đã kề sát và chỉ ba năm sau chúng tôi phải vĩnh 
biệt ông. 


Vì v 


cũng như mọi người từng được may mắn gần gũi 
ông, tôi đến buổi tưởng niệm này với tâm trạng xen lẫn đau 
buồn, nhớ tiếc, và tự hào. Sau bảy năm, tuy vẫn chưa hết 
bàng hoàng nhớ lại buổi chiều u ám tiễn đưa ông về nơi an 
nghỉ cuôi cùng ở thành phố Hồ Chí Minh, song tôi cũng cảm 


thấy ấm áp trong lòng và tự hào trước tình cảm sâu nặng 


biểu hiện ở sự có mặt trong buổi lễ hôm nay của nhiều bạn bè 


(6) Giáo sư Toán học, Viên Toán học, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và 
Công nghệ Quốc gia. 


165 


quốc tế đáng kính từ Pháp, Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Đức. 
Anh, Malaysia, Hồng Kông... đến đây để cùng với các bạn 
đồng nghiệp Việt Nam thuộc mọi thế hệ và từ mọi miền đất 
nước tham dự buổi lễ long trọng tưởng niệm người anh lớn, 
người thầy, người bạn thân thiết đã quá cố của chúng tôi 
Giáo sư Lê Văn Thiêm sinh năm 1918 ở Hà Tĩnh, quê 
hương của biết bao vị anh hùng hào kiệt đã làm rạng danh 
Tổ quốc. Do những thành tích học tập xuất sắc ở bậc trung 
học mà ông đã vượt hai lớp để hoàn thành rất sớm, ông nhận 
được học bổng đi du học tại Pháp. Năm 1941, ông là một 
trong số rất ít những người Việt đầu tiên thi đỗ vào trường 
Đại học Sư phạm ENS Paris, nơi đào tạo tỉnh hoa khoa học 
của Pháp và nổi tiếng về sự tuyển chọn gắt gao. Lúc bấy giờ, 
nước Pháp đang có chiến tranh và bị Đức chiếm đóng nên từ 
Paris ông đã sang Thụy Sĩ để nghiên cứu lý thuyết phân phối 
giá trị các hàm phân hình với nhà toán học bậc thầy R. 
Nevanlinna. Chính những thành tựu nghiên cứu trong thời 
gian này của Giáo gư Lê Văn Thiêm đã đặt một mốc quan 
trọng trong sự phát triển lý thuyết Nevanlinna và góp phần 
cơ bản cho lời giải bài toán ngược đã từng tồn tại lâu năm 
trong lý thuyết đó như một bài toán rất khó. Những thành 
tựu ấy cũng là nội dung chính của bản luận văn tiến sĩ quốc 
gia xuất sắc của ông năm 1948, đặt ông vào hàng đầu những 


chuyên gia trẻ đương thời trong lĩnh vực toán học này. 


166 


Giữa lúc đó, ở Việt Nam, cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt. Mặc dù toán học là 
niềm say mê lớn nhất của ông và một tương lai khoa học 
nạng rỡ đang rộng mở trước mắt. Năm 1949, Giáo sư Lê Văn 
“Thiêm đã có một quyết định hệ trọng đánh dấu bước ngoặt 
lớn trong đời ông và ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều thế hệ sinh 
viên trên đất nước này: lòng yêu nước và chí căm thù xâm 
lược đã thúc giục ông từ bỏ địa vị khoa học không ít người mơ 
tưởng ở Đại học Bách khoa Zurich lừng danh để về nước 
tham gia tích cực vào cuộc chiến đấu dành độc lập cho dân 
tộc. Từ Thụy 8ï, ông đáp máy bay về Bangkok, rồi gia nhập 
kháng chiến ở bưng biển Nam Bộ để mấy tháng sau đi bộ ra 
Việt Bác đến căn cứ địa kháng chiến. Thời ấy chỉ có một cách 
duy nhất đi từ Nam ra Bác là đi bộ dọc theo dãy Trường Sơn, 
theo một đường mòn hiểm trở mà sau này, trong cuộc chiến 
chống Mỹ cứu nước, đã mở rộng thành đường Hồ Chí Minh 
huyền thoại. 

Chính ở Việt Bắc, Giáo sư Lê Văn Thiêm đã gặp các ông 
Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa cùng nhiều trí thức khác là 
những người đã từng du học ở Pháp nhưng nay đều kiên 
quyết chống lại sự đô hộ của thực dân. Nhận thức được tầm 
quan trọng của giáo dục và khoa học trong cuộc chiến đó, ông 
đã thành lập trong vùng tự do trường Khoa học Cơ bản và 
trường Sư phạm Cao cấp với mục tiêu đào tạo thầy giáo và kỹ 
sư giỏi mà cuộc kháng chiến đang rất cần. Hai trường này đã 


167 


hoạt động cho đến khi kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp 
năm 1954. Tình hình phát triển về sau của Việt Nam đã cho 
thấy vai trò quan trọng của các trường này trong việc nâng 
cao và phát triển hệ thống giáo dục ở một trình độ phù hợp 
với nhu cầu kháng chiến, ngay trong hoàn cảnh bị cô lập 
hoàn toàn với thế giới bên ngoài trong suốt cuộc chiến tranh 
chống Pháp rồi chống Mỹ. Điều quan trọng là chính hai 
trường đó đã đặt cơ sở để năm 1955 mở lại Đại Học Hà Nói 
với một biên chế giáo sư toàn người trong nước, một thành 
tích hiếm có ở cả vùng Đông Nam Á thời ấy. 

Là Trưởng khoa Toán - Lý - Hoá, Đại học Tổng hợp Hà 
Nội và Trưởng ban Toán - Lý của Uỷ ban Khoa học Nhà 
nước, là người sáng lập và Chủ tịch đầu tiên của Hội Toán 
học Việt Nam, sáng lập và Viện trưởng đầu tiên của Viện 
Toán học Hà Nội, sáng lập và Chủ nhiệm đầu tiên của tạp 
chí Acta Mathematica Vietnamica và tạp chí Toán học (nay 
là Vietnam Journal of Mathematies), Giáo sư Lê Văn Thiêm 
cùng với các ông Tạ Quang Bửu và Trần Đại Nghĩa, từng là 
những nhân vật khoa học tiêu biểu nhất của Việt Nam suốt 
một thời gian dài. Đặc biệt, Giáo sư Lê Văn Thiêm đã có vai 
trò quyết định trong sự phát triển của toán học và cơ học Ở 
Việt Nam. Không có ông có thể toán học đã không ra đời trên 
đất nước này hay nếu có cũng còn xa mới có thể đạt tới trình 


độ của nó hiện thời. 


168 


Phần lớn các nhà toán học hàng đầu của Việt Nam 
ngày nay đều ít nhiều là học trò của ông, cách này hay cách 
khác. Đối với những ke như tôi không được vinh dự là học 
trò của ông thì ông đã từng là thần tượng suốt thời thanh 
niên trai trẻ của chúng tôi. Không ít người trong chúng tôi 
đã đến với toán học trước hết vì ngưỡng mộ tài năng và 
nhân cách của ông. 

Đương nhiên giá như Giáo sư Lê Văn Thiêm cứ tiếp tục 
sự nghiệp nghiên cứu ở Pháp hay ở Mỹ thì chắc chắn, với tài 
nắng xuất sắc của mình, ông đã có thể có nhiều cống hiến to 
lớn hơn cho toán học và tên tuổi quốc tế của ông lẫy lừng hơn. 
Song ông đã lựa chọn trở về quê nhà, cùng chia xẻ khó khăn 
gian khổ với đồng bào, và thật sự tất cả những gì ông đã cống 
hiến cho Tổ quốc và cộng đông toán học Việt Nam chỉ có thể 
khiến chúng tôi vô cùng biết ơn ông và tự hào về ông. 

Sau khi về nước, Giáo sư Lê Văn Thiêm dành hết thời 
gian và công sức cho việc giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ. Làm 
việc hãng say quên mình, ông đã cố gắng liên tục gắn liền 
toán học với sự phát triển của đất nước. Thời gian này, ông 
đã có những nghiên cứu giá trị về bài toán thấm trong môi 
trường không đồng nhất. Để có thể đánh giá đúng đắn ý 
nghĩa của những thành tựu này, không thể không nhắc tới 
hoàn cảnh khó khăn và những điều kiện vật chất vô cùng 


thiếu thốn mà trong đó ông đã phải vật lộn nhọc nhàn để 


169 


hoạt động suốt bốn mươi năm trời, từ lúc ở châu Âu về nuớc 
cho đến những ngày cuối cùng trước khi từ biệt chúng ta, trai 
qua hai cuộc chiến tranh ác liệt chống Pháp và chống Mỹ. Đó 
là chưa kể trăm thứ trỏ ngại về xã hội, tâm lý, tỉnh thần cần 
phải vượt qua trong một đất nước còn nghèo và lạc hậu mà ở 
đấy toán học và cả khoa học còn chưa được nhiều rgười xem 
là thật sự cần thiết và đễ bị đối xử như một thứ xa xỉ phẩm 

Về phương điện con người, Giáo sư Lê Văn Thiêm rất 
mực điểm đạm, khiêm tốn và nhân hậu, sống rất giản đị và 
nhiều lúc hóm hỉnh một cách thật đễ thương. Luôn luôn sẵn 
sàng giúp đỡ bất cứ ai cần đến và rất bao dung cao thượng. 
nhưng mặt khác ông lại là con người nguyên tác, đấu tranh 
không khoan nhượng cho lẽ phải và chân lý. Những đức tính 
tựa hồ mâu thuẫn đó có lúc đã gây cho ông không ít rắc rối. 
nhưng những người hiểu ông đều hết sức cảm phục tấm lòng 
nhân ái, vị tha của ông. Từ 1981, ông vào thành phố Hồ Chí 
Minh làm việc và sống những năm cuối đời với gia đình. Một 
lần, năm 1989, bệnh tình ông có lúc rất trầm trọng, nhưng 
rồi ông đã vượt qua hiểm nghèo và hồi phục dân, chúng tôi 
đều hy vọng, thế mà rồi hai năm sau ông đã phải vào bệnh 
viện cấp cứu và chỉ hai ngày sau đã ra đi giữa niềm thương 
tiếc và thân thờ của mọi người 

Để ghi nhớ những cống hiến to lớn của ông về khoa học, 


giáo dục và xã hội, Nhà nước Việt Nam đã truy tặng ông giải 


170 


thương Hồ Chí Minh và Huân chương Độc lập hạng Nhất, 
vinh đự cao quy nhất của một nhà khoa học ở nước Việt 
Nam 

Đó là đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp của con người lôi 
lạc mà hôm nay chúng ta họp mặt để kỷ niệm ngày sinh thứ 
80 Thay mặt cộng đồng toán học Việt Nam, tôi xin thành 
thất cảm ơn tất cả các vị khách đáng kính đã không quản 
ngại đường xa đến đây chia xẻ với chúng tôi tình cảm nhớ 
tiếc một bạn đồng nghiệp xuất sắc, một người thầy của nền 
toán học Việt Nam, một người con ưu tú của Tổ quốc Việt 
Nam, một nhân cách tuyệt vời mà hình ảnh sẽ mãi mãi Ở 
trong tìm những người học trò, những người bạn, và cả nhiều 


người chỉ nghe nói đến chứ thật sự chưa từng quen biết ông. 


(Bài phát biểu khai mạc Hội nghị Quốc tế tưởng niệm 
Giáo sư Lê Văn Thiêm tại Hà Nội, 20/9/1998) 


171 


GIÁO SƯ LÊ VĂN THIÊM SỐNG MÃI 
VỚI CÁC THẾ HỆ TOÁN HỌC VIỆT NAM 


Đồ Long Vân”) 


lì hững thành quả hôm nay của cuộc đấu tranh giữ 
nước và dựng nước là nhờ sự hy sinh đóng góp của biết bao 
nhiêu người, trong đó phải kể đến lớp trí thức cách mạng đầu 
tiên mà cuộc đời và sự nghiệp của mỗi người trong số họ đều 
ít nhiều gắn bó hoặc chịu ảnh hưởng trực tiếp của Bác Hồ. 
Giáo sư Lê Văn Thiêm thuộc số những người như thể. 

Sinh ngày 39 tháng 3 năm 1918, thuộc một dòng họ có 
truyền thống yêu nước, hiếu học ở xã Đức Trung, huyện Đức 
Thọ. tỉnh Hà Tĩnh, chàng thanh niên Lê Văn Thiêm, với học 
lực xuất sắc, đã thi đậu vào Eeole Normale Supérieure de Paris 
nổi tiếng của Pháp. Nam 1948, Anh là người Việt Nam đầu tiên 
được nhận học vị Tiến sĩ Quốc gia về Toán học tại Pháp, và sau 


đó trở thành giáo sư, giảng dạy ở Zurich (Thụy Sĩ). 


Œ)- Giáo sư Toán học, Viên Toán học. Trung tâm Khoa học Tự nhiên và 
Công nghẻ Quốc gia. 


173 


Cuối năm 1949, khi tài năng khoa học đương lúc nở rộ, vị 
Giáo sư Tiến sĩ 31 tuổi Lê Văn Thiêm, nghe theo lời kêu gọi 


của Hồ Chủ Tịch, đã để lại phía sau mình con đường công 


danh đầy tr vọng ở phương Tây, trở về Tổ quốc tham gia 
cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc. 

Giáo sư Lê Văn Thiêm là tác giả khoảng 20 công trình 
nghiên cứu khoa học công bố ở trong và ngoài nước, trong đó 
có hai cuốn sách chuyên khảo. Trong luận án tiến sĩ của 
mình, ông đã giải quyết một bài toán khó từng tồn tại trong 
nhiều năm. Hai công trình khoa học dầu tiên của ông (công 
bố năm 1949 và 1950) được thừa nhận là những kết quả cơ 
bản, mở đường cho một hướng nghiên cứu mới, và được trích 
dẫn rộng rãi trong các sách chuyên khảo có tiếng trên thế 
giới 

Bên cạnh nghiên cứu lý thuyết, Giáo sư Lê Văn Thiêm 
rất chăm lo đến ứng dụng toán học. Ông đã cùng các học trò 
của mình nghiên cứu bài toán nổ mìn nhằm phục vụ giao 
thông thời chiến, phá núi làm kho xăng dầu, lấy đá xây dựng 
khu gang thép Thái Nguyên v.v... Ông cũng đã cùng các cộng 
sự của mình nghiên cứu xây dựng mô hình toán học và bộ 
chương trình giải các bài toán dòng chảy, phục vụ cho việc 
thiết kế và thi công công trình thủy điện Hoà Bình và quy 


hoạch đồng bằng sông Cửu Long. 


174 


Trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, Giáo sư Lê Văn 
Thiêm đã có những đóng góp lớn lao. Từ công tác giáo dục ở 
bưng biển Nam Bộ, ông được cử ra chiến khu Việt Bắc để 
thành lập trương Khoa học Cơ bản và trường Sư phạm cao 
cấp (1950-1954), Giám đốc trường Đại học Sư phạm khoa học 
(1954-1956), Phó Hiệu trưởng trường Đại học Tổng hợp Hà 
Nội (1956-1970). 

Từ năm 1970 đến 1980, Giáo sư Lê Văn Thiêm nhận 
nhiệm vụ xây dựng Viện Toán học, và được cử làm Viện 
trưởng đầu tiên của Viện. Giáo sư đã có cống hiến lớn lao 
trong việc xây dựng, phát triển Viện Toán học thành một 
trung tâm nghiên cứu toán học đầu ngành ở nước ta, được sự 
thừa nhận rộng rãi của quốc tế. Ông cũng là Tổng biên tập 
dầu tiên của hai tạp chí toán học của nước ta: Tập san Toán 
lý (sau tách thành Tạp chí Toán học, nay là Vietnam 
jJournal of Mathematics) và tạp chí Acta Mathematica 
VietnamIca. 

Giáo sư Lê Văn Thiêm cũng đã từng được cử là uỷ viên 
Uỷ ban Khoa học Nhà nước, Trưởng ban Khoa học cơ bản, 
Trưởng ban Toán - Lý (1960-1970), Đại diện toàn quyền của 
Việt Nam tại Viện liên hợp nghiên cứu nguyên tử Đubna 
(biên Xô cũ, 1956-1980). 

Năm 1966, Giáo sư Lê Văn Thiêm là một trong các sáng 


lập viên và được bầu là Hội trưởng đầu tiên của Hội Toán học 


175 


Việt Nam, tô chức xã hội nghề nghiệp của cộng đồng những 
người làm công tác giảng dạy, nghiên cứu, phô biến và ứng 
dụng toán học trong cả nước. Hội là tổ chức thành viên của 
Liên hiệp Toán học Thế giới (MU) và của Hội Toán học Đông 


Nam Á (SEAMS). 


Trong hơn bốn chục năm lao động sáng tạo, gian khổ và 
đũng cảm, với tấm lỏng son cách mạng và trí tuệ khoa học 
uyên thâm, Giáo sư Lê Văn Thiêm là người có công dầu trong 
việc đặt nền móng cho ngành Toán học Việt Nam nói riêng, 
ngành khoa học cơ bản và hệ thống đại học Việt Nam nói 
chung. Ông là người thầy của nhiều thế hệ các nhà khoa học 
Việt Nam. Nhiều học trò của ông đang là những cán bộ chủ 
chốt trong các ngành khoa học tự nhiên của nước ta 

Là một nhà khoa học lớn, ông có còn đồng thời là mồt 
nhân cách lớn: thẳng thắn, chân thực đến ngây thơ; sốmg 
giản dị, khiêm tốn, “một đời thanh bạch chẳng vàng son”; yêu 
thương tôn trọng đồng nghiệp, nâng đỡ thế hệ trẻ; không vụ 
lợi, biết gác sang bên mọi chuyện thuộc công danh, lợi cá 
nhân để toàn tâm toàn ý phục vụ sự nghiệp khoa học và giáo 
dục. 

Giáo sư Lê Văn Thiêm qua đời ngày 3 tháng 7 năm 19911 
tại thành phố Hồ Chí Minh, để lại cho giới khoa học Việt 
Nam nói chung và cộng đồng toán học Việt Nam nói riêmg 


niềm tiếc thương vô hạn. Cố vấn Phạm Văn Đồng, trong th:ư 


176 


3à Võ Thị Lệ Hồng (1993) 


chia buòn gửi phú nhân cố Giáo sư Lê Văn Thiêm, có viết: 
"Anh Lc Văn Thiêm qua đời càng làm nối bạt tâm uúc 0à sự 
công hiện của nhà toán học 0à người chiến sĩ cộng sản Lê Văn 
Thườm", Quả đúng như ai đó đã nói: "Thời gian sẽ sắp xếp lại 
mọi giá trị” 

Công đồng toán học Việt Nam rất vui mừng và tự hào khi 
Giáo sự Lê Văn Thiêm được Nhà nước trao tặng Giải thưởng 
Hồ Chí Minh đợt 1 ngày 30-10-1996 và truy tặng Huân 
chương Độc lập hạng Nhất (lễ trao được tổ chức ngày 15-7- 
1997 tạ: Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc 
gia) 

Ngay từ năm 1989, Hội Toán học Việt Nam đã quyết 
định lậy Giải thưởng Lê Vấn Thiêm để tặng cho các học sinh 
giỏi toáa và cả thầy giáo dạy toán giỏi. Hàng năm, cứ vào 
đầu xuân, trong cuộc gặp mặt truyền thống giữa các thế hệ 
toán họ: Việt Nam, Hội Toán học Việt Nam lại tiến hành 
trao Giai thưởng Lê Văn Thiêm với mong muốn rằng tỉnh 
thần tậa tuy vì sự nghiệp khoa học, giáo dục, và đạo đức 
trong séng của Giáo sư sẽ sống mãi trong lòng các thế hệ 


toán học Việt Nam. 


177 


GIÁO SƯ LÊ VĂN THIÊM VIẾT VỀ 
GIÁO SƯ TẠ QUANG BỬU 


Ð aris, mùa thu năm 1946. Cách mạng tháng Tám bên 


nước ta vừa thành công được một năm. Tuy xa quê hương 


hàng vạn đậm, bị kẻ thù thực dân Pháp bưng bít, nhưng anh 
chị em sinh viên Việt Nam chúng tôi tại Pháp vẫn thường 
xuyên trao đổi cho nhau những tin tức sôi động về cuộc 
kháng chiến anh đũng của quân, dân Nam Bộ, về Hiệp định 
sơ bộ mồng Sáu tháng Ba. về phái đoàn của Chính phủ ta do 
đồng chí Phạm Văn Đồng dẫn đầu sang dự hội nghị 
Fontainebleau, về Bác Hồ đến Paris với tư cách là thượng 


khiách của nước Pháp... 


Một hôm, chúng tôi được báo: có một thành viên của 
phái đoàn Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến 
thăm chúng tôi tại nơi ở. Những giây phút sung sướng, hồi 
hộp chờ đợi... và người đến thăm chúng tôi không phải ai 
khác mà là một người có tên tuổi rất quen thuộc với giới 


thanh niên trí thức Việt Nam thời bấy giờ: anh Tạ Quang 


179 


Bửu. Với tôi, đây là lần đầu tiên được gặp anh, vì khi tôi đê+ 


Paris năm 1939 thì anh đã về nước làm việc tại Huế 


Đối với anh chị em Việt Nam lưu học tại Paris trước tếi 
thì anh Tạ Quang Bửu là một hình ảnh đẹp; một thanh niên 
trí thức học rất giỏi, ham thích thể thao, kể chuyện khôi hài 
rất hóm hỉnh, tính tình cương nghị, giàu lòng yêu nước, thícA 
hoạt động. Vì vậy không ai ngạc nhiên khi thấy anh hãng say 
công tác sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công và giủ 
những chức vụ quan trọng trong bộ máy của Nhà nước cách 
mạng ta thời bấy giờ. Anh rất giản dị, gần gũi tầng lớp lao 
động nghèo khổ và sau này khi đã trở thành một nhà khoa 
học có tên tuổi, một bộ trưởng trong chính phủ cách mạng, 
anh vẫn giữ tác phong như ngày nào, rất dễ mến, rất dễ gần 
đối với bất cứ ai. Người nào có may mắn được tiếp xúc với 
anh cũng đều có chung một ý nghĩ: Anh rất quan tâm chẳng 
những đối với khoa học mà còn đối với thời cuộc, đối với vận 
mệnh dân tộc nữa. 

Khi sang Paris du học, ngành học mà anh chọn đầu tiên 
là toán học. Giáo sư Bô-li-găng, thầy dạy của anh. rất quý 
anh về sự nhạy cảm toán học và sự suy luận thông rninh, sắc 
bén của anh. Vì vậy, du học sinh Việt Nam ở Paris thời ấy 
không ai ngạc nhiên khi nghe tin trong một kỳ thi lấy chứng 
chỉ của văn bằng cử nhân Toán học, trong số hơn rnột trăm 


thí sinh dự thi chỉ có bốn người đỗ, trong đó có anh. Nhưng vì 


180 


tính "ngang bướng" của anh đối với thực dân Pháp nên chúng 
tìm cách đưa anh về nước 

Anh say mê toán học lí thuyết và toán học ứng dụng vào 
sinh học, vật lí, hoá học. Nhưng với anh, không chỉ có thế, 
anh còn rất giỏi về điện kỹ thuật. Từ năm 1936-1945, trong 
lúc đang dạy học ở Huế, anh thỉnh thoảng vẫn được mời đi 
chữa các vụ hỏng hóc ở những nhà máy điện miền Trung như 
Huế, Quy Nhơn... Điều đáng ngạc nhiên là những người mời 
anh đi chữa giúp các máy điện hỏng lại là các kỹ sư điện 
người Pháp, trong đó có kỹ sư Niédrist, một người Pháp tiến 
bộ, là bạn cũ của anh từ thời còn ở Paris và rất hâm mộ tài 
năng của anh. Sau ngày kỹ sư Pháp bỏ chạy, chính anh đã 
một thời gian phải đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà máy 
Điện ở Huế. 

Hiếm thấy một con người chịu khó tự rèn luyện toàn diện 
nÌhư anh. Chúng ta chắc không khỏi ngạc nhiên khi biết anh 
đãi từng giật giải bơi lội tại Luân Đôn vào khoảng năm 1935. 

Sau ngày gặp anh tại Paris năm 1946, tôi còn có dịp gặp 
lại anh thời chống Pháp năm 1951 tại Việt Bắc. Khi đến 
thăm anh tại một căn nhà lá dùng làm nơi làm việc giữa 
rừng Tuyên Quang - lúc ấy anh là Thứ trưởng Bộ Quốc 
phòng - tôi rất kinh ngạc và thú vị khi thấy tuy chìm ngập 
trong công việc, nhưng anh vẫn dành thì giờ đọc các sách 


toán nổi tiếng qua tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Pháp. 


181 


Là thành viên của phái đoàn Chính phủ ta tại Hội nghị 
Genève, anh là người thay mật Bộ Quốc phòng kí mọi văn 
bản về quân sự với phía Pháp. Nhưng ở thời kỷ đầu xây dựng 
miền Bắc xã hội chủ nghĩa sau ngày Chính phủ ta về lại Thủ 
đô Hà Nội tháng 10/1954, theo phân công của Hội đồng 
Chính phủ, anh "tạm biệt" Bộ Quốc phòng sang đảm nhiệm 
công tác lãnh đạo việc đào tạo cân bộ khoa học kỹ thuật cho 
đất nước và đã từng trực tiếp làm Giám đốc Trương Đại học 
Bách khoa Hà Nội, trước khi là Bộ trưởng Bộ Đại học và 
Trung học chuyên nghiệp. Thời kỷ này, anh say sưa làm việc 
và đọc sách, nghiên cứu khoa học. 

Khả năng đọc sách ở mọi lúc mọi nơi, cách suy nghĩ sắng 
tạo, biến tri thức của sách thành bản lĩnh khoa học của 
mình, người khác thấy điều đó ở anh gần như một huyền 
thoại. Nhờ đó, anh tiếp cận nhanh chóng với xu thế toán học 
thế giới nói riêng và khoa học kỹ thuật nói chung. Mỗi lần 
tiếp xúc với anh, bàn bạc chuyên môn hay nghe anh thuyết 
trình khá nhiều về thời sự toán học thế giới, không riêng tôi 
mà ngay các nhà khoa học nươc ngoài khi tiếp chuyện với 
anh đều rất ngạc nhiên về tầm hiểu biết uyên bác của vị Bộ 
trưởng đầu tiên của ngành Đại học Việt Nam. 

Điều đáng khâm phục ở anh là khả năng tự học một cách 
sáng tạo và sự quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lớp trẻ. Anh tự 


học một cách cần cù không phải trong một thời gian mà là cä 


182 


cuộc đới, và anh tự học bất kỷ trong hoàn cảnh nào: lúc còn ở 
Pháp, ngoài ngành Toán ra anh còn tự học thêm nhiều 
ngành khác nữa. Từ những năm dài kháng chiến gian khô 
cho đến sau ngày hòa bình 1954 và cho đến những giây phút 
cuối cùng của cuộc đời mình, bao giờ anh cũng say mê học 
tập. 

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thống nhất đất nước (1985), 
các trường đại học phía Nam và nhiều cán bộ khoa học đã 
mời anh vào thăm miền Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Tại 
Trường Đại học Bách khoa cũng như ở Trường Đại học Tổng 
hợp thành phố, anh đều nói chuyện thời sự khoa học với cán 
bộ, mặc dù lúc đó anh đã ngoài 70 tuổi, người yếu đi nhiều, đi 
lại khó khăn, nhưng suy nghĩ vẫn cực kỳ minh mẫn, trí nhớ 
vẫn tuyệt vời. 

Từ năm 1954 đến nay, hay xa hơn, từ ngày anh ở Pháp 
về, khó mà kể hết có bao nhiêu cán bộ khoa học Việt Nam đã 
được anh đào tạo, đìu đắt trực tiếp hay gián tiếp. Những năm 
làm Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, với 
đóng góp của anh, ngành Đại học Việt Nam đã có những bước 
tiên mạnh mẽ. 

Bốn mưới năm qua, quan hệ gắn bó giữa tôi với anh, gắn 
bó vì "đuyên nợ" toán học, vì quan hệ công tác, mối quan hệ 


ấy đã trở thành thân thiết anh em. 


183 


Nghe tin anh không còn nữa, tôi vô cùng xúc động, bàng 
hoàng. Tổn thất to lớn này không phải của riêng tôi, mà là 
của nhiều thế hệ đã từng là học trò của anh, đã từng được 
anh đìu đắt, hướng dẫn, dạy bảo trong cuộc đời làm khoa học. 

Vô cùng thương tiếc Giáo sư Tạ Quang Bửu, một người 
thầy, một người bạn, một người anh vô cùng kính mến của 
những người làm công tác khoa học Việt Nam, tôi tin rằng 


cuộc đời của anh mãi mãi là tấm gương sáng... 


(Trích báo Sài 6òn Giải phóng. 
Số 3466, ngày 24-8-1986) 


184 


-E KHI GIẦNG 
ÌlÍt 1007-14 


VĨNH BIỆT GIÁ0 SƯ LÊ VĂN THIÊM 


Những bài điểu ăn, cảm tưởng của các cơ quan 
đoàn thể, của các đồng nghiệp, bạn hữu 0à học trò 
dành cho GS.Lê Văn Thiêm: 


LƠI ĐIẾU DO GIÁO SƯ NGUYÊN VĂN ĐẠO - PHÓ VIỆN TRƯỞNG, 
TỔNG THƯ KÝ VIỆN KHOA HỌC VIỆT NAM ĐỌC 
LÚC 8 GIỜ 30 PHÚT. NGÀY 5 -7- 1991 
TẠI 41 NGUYÊN ĐÌNH CHIỂU, Q1, TP.HỒ CHÍ MINH 


Thưa các đồng chí uà các bạn, 

Nhà toán học xuất sắc nhất của Việt Nam trong thế kỷ 
này đã vĩnh biệt chúng ta lúc 7 giờ 15 phút ngày 3 tháng 7 
nầm 1991, tại Bệnh viện chợ Rãy, Thành phố Hồ Chí Minh, 
thọ 73 tuổi. 

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Thiêm sinh ngày 29 tháng 3 năm 
1918 tại xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, trong 
một gia đình đông con. Sớm mồ côi cha mẹ, anh Lê Văn 
Thiêm đã phải bắt đầu cuộc sống tự lập từ khi còn nhỏ tuổi 


Song, ý chí kiên cường và tài năng Toán học bẩm sinh đã đưa 


185 


lại cho anh những thành đạt ban đâu quan trọng. Ảnh trở 
nên nổi tiếng về sự thông minh toán học và được nhận học 
bổng đi du học tại Pháp. 

Không phải Paris hoa lệ, mà chính Trung tâm Toán học 
ở Pháp vào đầu thế kỷ này đã thu hút tâm trí của người 
thanh niên Việt Nam Lê Văn Thiêm vào nghiên cứu Toán 
học. Chẳng mấy lâu, tên tuổi anh đã nổi tiếng khắp trong 
nước và trong giới Việt kiều tại Pháp. Anh là người Việt Nam 
đầu tiên đậu bằng Tiến sĩ Toán học tại Pháp. Anh cũng là 
thần tượng về toán học cho các lớp đàn em tiếp theo. Anh 
hưởng khoa học của anh còn tiếp tục lan truyền đến nhiều 
thế hệ thanh niên nước ta sau này 

Sự nghiệp khoa học của Giáo sư Lê Văn Thiêm bắt đầu 
bằng lý thuyết Toán học trừu tượng mà Giáo sư có sở trường: 
Giải tích phức. Sau này, do nhu cầu thực tiễn Việt Nam, 
Giáo sư đã chuyển sang nghiên cứu những vấn đề ứng dụng 
trong lĩnh vực cơ học chất lỏng, lý thuyết các dòng chảy, lý 
thuyết nổ mìn định hướng. 

Với bằng cấp, địa vị và tài năng như vậy, Giáo sư Lê Văn 
Thiêm hoàn toàn có thể tạo dựng cho mình cuộc sống vương 
giả trên đất Pháp. Song, với tỉnh thần yêu nước cao cả, Giáo 


sư đã từ bỏ cuộc sống nhưng lụa, trở về nước theo tiếng gọi 


của Tổ quốc để tham gia kháng chiến, xây dựng nền giáo dục 


đại học và nền khoa học Việt Nam. 


186 


Cuối năm 1949, Giáo sư về đến Nam Bộ, công tác tại Sở 


Cháo dục Nam Bỏ, Rồi theo yêu câu xây dựng ngành Đại học 


Việt Nam, Giáo sự đã lặn lội bàng đường bộ từ Nam ra Bác, 
trải qua biết bao gian khổ, hiểm nguy 

Từ 1950 đến 1954, Giáo sư đảm đương trách nhiệm lãnh 
đạo hai trường cao đẳng đầu tiên trong kháng chiến là 
trường Sư phạm cao cấp và trường Khoa học Cơ bản Trung 
ương. 

Hoà bình lập lại 1954, Giáo sư được cử về Hà Nội tiếp 


quản các trường đại học, làm Giám đốc Trường Đại học Sư 


phạm Khoa học Hà Nội 
Tổng hợp Hà Nội. 


rồi Phó hiệu trưởng Trường Đại học 


Từ năm 1970, Giáo sư Lê Văn Thiêm chuyển sang công 
tác tại Viện Toán học thuộc Viện Khoa học Việt Nam và từ 
năm 1981 đến nay Giáo sư chuyển vào công tác tại Trung 
tâm Toán học ứng dụng và Tin học tại Thành phố Hồ Chĩ 
Minh, 

Giáo sư Lê Văn Thiêm là viện trưởng đầu tiên của Viện 
Toán học, là Chủ tịch đầu tiên của Hội toán học Việt nam, là 
chủ nhiệm đầu tiên của tạp chí Toán học. Trong nhiều năm là 
Đại điện toàn quyền của Việt Nam tại Viện Liên hợp nghiên 
cứu hạt nhân quốc tế Dubna, là Tổng biên tập đầu tiên của 
hai Tạp chí Toán học của Việt Nam *Acta Mathematica 


Vietnamrica” và "Vietnam Journal of Mathematies”. 


187 


Suốt gần nửa thế kỷ hoạt động không mệt mỏi để đào tạo 
cán bộ và xây dựng nền khoa học Việt Nam, Giáo sư Lê "ăn 
Thiêm đã góp phần đào tạo hàng ngàn cán bộ Đại học, hìng 
trăm nhà khoa học có trình độ cao trong đó có một số ngươi 
đã trở thành những nhà khoa học đầu ngành, các Bộ trướng, 
Thứ trưởng, Uỷ viên TƯ Đảng. 

Giáo sư Lê Văn Thiêm đặc biệt quan tâm đến việc lào 
tạo các nhà toán học trẻ của Việt Nam, Giáo sư là một trong 
những người sáng lập các lớp chuyên toán và tờ báo “Dán 
học và tuổi trẻ”. Quỹ khuyến khích tài năng toán học trẻ 
mang tên Giáo sư Lê Văn Thiêm đã ra đời vài năm nay và 
đang phát huy tác dụng. 

Có thể nói rằng, sự trưởng thành nhanh chóng sửa 
ngành Toán học nước ta trong mấy chục năm qua đã gắn lền 
với tên tuổi của Giáo sư Lê Văn Thiêm. 

Những cống hiến của Giáo sư Lê Văn Thiêm cho Tổ quốc 
đã được Đảng và chính phủ đánh giá cao, Giáo sư đã cược 
tặng, thưởng: 

- Huân chương Lao động hạng Nhì. 

- Huân chương Kháng chiến hạng Nhất và hạng Ba. 

- Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. 

Giáo sư Lê Văn Thiêm mất đi là một tổn thất to lớn đôi 


với nền khoa học Việt Nam. Giáo sư Lê Văn Thiêm mã đủ, 


188 


gia đình mất một người chồng, người cha thân yêu, hiển từ, 


phúc hậu; chúng ta mất đi một người thầy, người anh đôn 
hậu, tận tuy, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục và khoa học. Việt 
kiều và bạn bè quốc tế mất đi một người bạn chân thành, 
gau tình nhân ái. Đảng và Nhà nước ta mất đi một đảng 


viên ứu tú, một cán bộ gương mẫu. 


Giáo sự Lê Văn Thiêm hính mốn, 

Trong giờ phút vĩnh biệt đau thương này, xin Giáo sư 
hãy đón nhận từ chúng tôi lòng thương tiếc vô hạn, lòng biết 
ơn sâu sắc. Các thế hệ khoa học của Việt Nam sẽ đời đời ghï 
nhớ tên, tuổi và công lao to lớn của Giáo sư. 


Xin uĩnh biệt Giáo sư ! 


189 


LỜI ĐIẾU 
CỦA GIÁO SƯ, VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC VIỆT NAM 
NGUYÊN VĂN HIỆU 
TẠI LỄ TRUY ĐIỆU GIÁO SƯ LÊ VĂN THIÊM 
TỔ CHỨC TẠI HÀ NỘI, NGÀY 5/7/1991 


Thưa các đồng chí đại biểu, 

Thưa các đồng chí uà các bạn, 

Hồi 7 giờ 15 phút ngày 3/7/1991,tại Bệnh viện Chợ Rấy. 
thành phố Hồ Chí Minh, Giáo sư - Tiến sĩ Lê Văn Thiêm, nhà 
Toán học tài năng đã vĩnh biệt chúng ta 

Giáo sư - Tiến sĩ Lê Văn Thiêm sinh ngày 29/3/1918 tại 
xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Nghệ Tĩnh. Với tài năng 
khoa học xuất sắc, Giáo sư Lê Văn Thiêm là người Việt Nam 
đầu tiên trúng tuyển Trường Õcole Normale Supérieure de 
Paris nổi tiếng của Pháp, là người Việt Nam đầu tiên thi đậu 
Bằng Tiến sĩ quốc gia ở Pháp (1948). Giáo sư cũng là người Việt 
Nam đầu tiên trở thành Giáo sư Toán học tại một Trường Đại 
học phương Tây (Trường Đại học Zurich, Thụy Sĩ). 

Theo lời kêu gọi của Bác Hồ, cuối năm 1949, Giáo sư Lê 


Văn Thiêm đã từ bỏ con đường công danh ở phương Tây, trở 


190 


về Tô quốc để đưa hết tài trí của mình góp phân vào công 
cuộc kháng chiến cứu nước và xây dựng nước nhà 

Khi trở về Tổ quốc, Giáo sư Lê Văn Thiêm công tác ở Sở 
CHáo dục Nam Bộ, đến tháng 3/1950, được đồng chí cố Tổng 
Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Duẩn kết nạp vào Đảng. 
Được cử vào Đảng - Đoàn kháng chiến Nam Bộ. Tháng 5/ 
1950, được chỉ thị của Trung ương lên đường ra Việt Bác để 
thành lập trường khoa học cơ bản và là Hiệu trưởng của hai 
trường khoa học cơ bản và Sư phạm cao cấp. 

Năm 19 
các trường Đại học ở Hà Nội. 


„ đồng chí được chỉ định vào Đoàn tiếp quản 


Giáo sư Lê Văn Thiêm đã có nhiều đóng góp xuất sắc 
trong nghiên cứu khoa học. Giáo sư là người đầu tiên giải 
quyết được một bài toán khó của lĩnh vực lý thuyết phân phối 
giá trị các hàm phân hình. Kết quả nghiên cứu này được thế 
giới thừa nhận là kết quả cơ bản, mở đầu một hướng nghiên 
cứu mới, được nhiều nhà toán học trên thế giới sử dụng, phát 
triển và đã được đưa vào các sách chuyên khảo về lý thuyết 
hàm phân hình cả ở phương Tây và phương Đông. Giáo sư đã 
có những đóng góp đáng kể trong việc xây dựng phương pháp 
giải các bài toán vật lý. Giáo sư là tác giả của hơn 30 công 
trình nghiên cứu khoa học, trong đó có 3 sách chuyên khảo 
được công bố ở trong nước, trên các tạp chí có uy tín quốc tế 
và được báo cáo ở nhiều hội nghị toán học ở Liên Xô, Mỹ, 
Anh, Canada, Thụy Điển, Đức, Balan... 


191 


Giáo sư Lê Văn Thiêm đã có nhiều đóng góp trong việc 
ứng dụng toán học phục vụ đất nước; cùng với các học trò của 
mình ở Viện Toán học và Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội 
nghiên cứu tính toán nổ mìn phục vu đảm bảo giao thông 
thời chiến, phục vụ làm kho xăng dầu, tham gia viết tài liệu 
tính toán nổ mìn làm đường phục vụ quân đội, Giáo sư cùng 
các cộng sự của mình nghiên cứu mô hình toán học dòng 
chảy, nước mặt, nước ngầm, bồi lắng phục vụ công việc thiết 
kế và thi công công trình thủy điện Hoà Bình và quy hoạch 


đồng bằng sông Cửu Long. 


Giáo sư - Tiến sĩ Lê Văn Thiêm đã có nhiều đóng góp to 
lớn trong công tác giảng dạy, đào tạo cán bộ khoa học và xây 
đựng ngành Toán học Việt Nam. Năm 1954, Giáo sư được cử 
làm Giám đốc Trường Đại học Sư phạm khoa học Hà Nội. Từ 
năm 1957 đến năm 1970, Giáo sư được cử làm Phó Hiệu 
trưởng Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nhiều năm kiêm 
chủ nhiệm Khoa Toán. Từ năm 1970 đến năm 1980, Giáo sư 
đã có công lớn trong việc xây dựng Viện Toán học trở thành 
trung tâm nghiên cứu toán học đầu ngành của Việt Nam, có 


uy tín chất lượng cao trên thế giới. 


Việc Viện Toán học, tháng 5/1991, được Hội Đồng Nhà 
nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, có công 


xây dựng nền móng của nhà toán học Lê Văn Thiêm. 


192 


Từ năm 1980 cho đến nay, Giáo sư công tác tại phân 
Viện Khoa học Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã 
đóng góp có hiệu quá, đưa Phòng Toán học ứng dụng trở 
thành Trung tâm Toán học ứng dụng và Tìn học ở các tỉnh 
pha Nam 

Giáo sự Lê Văn Thiêm là đại biểu Quốc hội khoá 9 và 
khoá 3 (từ 1956 đến 1970). Nhà toán học Lê Văn Thiêm được 
Nhà nước phong hàm Giáo sư năm 1956, được tặng thưởng 
Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huân chương Lao động 
hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước 


hạng Nhất, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. 


Thưa các đồng chí đại biểu, 

Thưa các đồng chí uà các bạn, 

Giáo sư Lê Văn Thiêm mất đi, nước ta nói chung và Viện 
Khoa học Việt Nam nói riêng, mất đi một tài năng lỗi lạc, 
người đã có công đưa Viện Toán học thành một đơn vị có tên 
tuổi trên thế giới, người đã có công đào tạo một loạt thế hệ 
các nhà toán học Việt Nam. 


* 


Vĩnh biệt đồng chí, chúng tôi xin thay mặt đội ngũ cán bộ 
khoa học Việt Nam, hứa tiếp tục noi gương sav mê nghiên 


cúu khoa học của đồng chí, nguyện đem hết tài năng và sức 


193 


lực của mình góp phần xứng đáng vào việc thực hiện các 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thới 
kỳ đổi mới. 


Xin uĩnh biệt đồng chữ 


NHỮNG TÌNH CẮM THÂN THƯƯNG 
DÀNH 0H0 6S.LÊ VĂN THIÊM 
TR0NG NGÀY TAN§ LÊ 


Ngay 4 tháng 7 năm 1991 


Anh Thiêm thương mền ? 


Võ cùng thương tiệc đồng chí Lê Văn Thiêm, Giáo sử Lê 
Văn Thiêm, anh Thiêm - Người chiến sĩ cách mạng, suốt đời 
lận luy công hiển cho cách mạng, nêu cao đạo đức, phong 
cách tót đẹp cho mọi người học tập, người chống, người cha 
xửng đáng rất tốt trong gia đình, người thầy quý mến đôi uới 
bao nhiều học trò đã đào tạo cho cách mạng bao nhiêu nhân 
tài. Người anh thân thiết đối uới bạn bè, đồng chú, đổi uới 


chúng tôi. 


Phẩm chất, dạo đức, phong cách anh rất cao đẹp - Mọi 
người đời đời nhớ mãi anh - ghỉ nhận tấm lòng anh, TỔ quốc 


0u nhân đân ghi công anh. 


Xin uĩnh biệt anh ! 


Phó Ban tổ chức 
Lê Huỳnh Thọ 


ĐOÀN ĐẠI BIỂU THÀNH UỶ, UBND TP.HCM: 


Vô cùng thương tiếc Giáo sử Lê Văn Thiêm, một hà 
khoa học lớn của đất nước, đã suối cuộc đời tận tụy cổng siên 
cho sự nghiệp khoa học; là người thầy đã dày công đào tạo 
nhiều lớp học trò tài giỏi cho Tổ quốc. 


Vĩnh biệt đồng chí Lê Văn Thiêm ! 


Trương Văn Đa, Dương Đình Tho, 
Dương Đăng KHải 


Mặt trận Tổ Quốc TP Hồ Chí Minh uô cùng thương tiếc 
Giáo sự tiến sĩ Lê Văn Thiêm một trong những trí thức lới đã 
từ nước ngoài uẻ Tổ Quốc tham gia cuộc kháng chiến c các 
chiến khu Đồng Tháp Mười, Rừng U Minh uà từ đó suối :uộc 


đời phục uụ nhân dân uà Đảng. 


Phạm Văn Ba, Lê Hiếu PFăng 


196 


Gia đình tòi rất đau buồn đến uiêng thăm anh Thiêm 
tủa mát, Niêng tôi đã gặp anh Thiêm ở Pháp từ 1939 đến 
1946. Hai chúng tôi trong thời gian đó đã cố gắng bồi dưỡng 
để phục 0ụ công cuộc giải phóng đất nước. Anh Thiêm mất đi 
tôi 0ô cùng đau buồn. Xin gửi lời chia buồn thông thiết nhất 
tới chị uà gia đình cùng Viện Khoa học Việt Nam. 


Giáo sư Trần Đại Nghĩa 


Vô cùng thương tiếc anh Lê Văn Thiêm, một người đàn anh 
đâu ảnh hưởng quyết định đến sự ra đời uà phát triển của nên 


tocin học Việt Nam. 


Giáo sư Hoàng Tụy 


197 


Kính gửi chị Lệ Hồng, 

Được tin anh Thiêm đã mất, tôi rất buôn, Xa gởi tới chỉ 
cùng gia đình lời chỉa buồn thông thiết. 

Như uậy là trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm qua đã 
có ba tổn thất: Anh Hoàng Xuân Nhị, anh KonTum uà giờ 
đây là anh Thiêm. 

Chúng tôi nhớ lại quảng thời gian ở Hàng Chuối. Hỏi đó 
các gia đình đều đông oui, mọi người đều sung sức, trẻ con 
chưa thành người. Ba mươi năm trôi qua sao quá nhanh. 
Trên đầu mọi người lóc đã muối tiêu. Các cháu đã phương 
trưởng. Bây giờ, nếu gặp lại các cháu Phi, Minh của anh, chỉ, 
chắc chắn chúng tôi không nhận ra được. Chúng đã trưởng 
thành rồi 0à có gia đình riêng rồi chăng. Có gặp lại các cháu 
Khoa, Hải nhà tôi, chắc chị cùng không nhận ra đâu. Khoa 
đã có 9 con, đứa lớn 11 tuổi, đứa nhỏ 6 tuổi. Còn Hải, thằng 
em nó 0ữa mới sinh cháu. 

“Trẻ con chóng lớn, người lớn chóng già”, quy luật tự 
nhiên là thế, aỉ mà cưỡng nổi, phải không chị. 

Xim gửi chị, một lần nữa, lời phân ưu uới gia đình. Thân 


chúc chị, các cháu 0à các cụ 0ạn sự bùnh an, mọi 0iệc tấn tới. 
Giáo sư Đào Văn Tiến 


198 


PHÁN VIỆN KHOA HỌC VIỆT NAM TẠI TP. HCM: 


Toàn thể Đang 0iên 0a cần bộ công nhân 0iên Phân 0iện 
Khoa học Việt Nam tại Thành phố Hỗ Chỉ Minh 0ò cùng 
thương tiếc Đồng chỉ Giáo sự Lê Văn Thiêm, người Đăng uiên 
Công sản gương máu, một nhà khoa học chán chính. 

Xin chân thành chỉa buôn uới gia đình Đồng chỉ Giáo sử 
Lê Văn Thiêm. 


Bí thư Đảng uỷ 
Ngõ Đức Bào 


* * 


LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ: 


Vô càng thương tiệc Giáo sự Lê Văn Thiêm, anh Lê Văn 
Thiêm, một đồng nghiệp, một người bạn, một người thầy đã 
công hiến trọn uẹn cuộc đời mình cho sự nghiệp giáo dục, đào 
tạo biết bao thể hệ trẻ ngành Toán. Anh Thiêm đã có nhiều 


đồng góp cho ngành toán học Việt Nam. 


Xin thành thật chía buôn uới gia đình anh Thiêm. 


GS.Chu Phạm Ngọc Sơn 


QUẬN UỶ, UBND, MTTQVN QUẬN I: 


Quận uý, UBND, MTTQVN Quận Ì uô cùng thương tiếc 
Giáo sư Tiên sĩ Lê Văn Thiêm, một trong những nhà trí thức 
tiêu biểu, người chiến sĩ cách mạng, đã công hiến to lớn trong 
sự nghiệp Khoa học, giáo dục uà đào tạo nhân tài cho Cách 


mạng Việt Nam. 


Xin chân thành chỉa buôn cùng quỷ quyển. 


Phó Bí thư Quận uỷ 
"Trương Song Đức 


BAN KHOA HỌC XÃ HỘI, BAN KHOA GIÁO TRUNG ƯƠNG: 


Vô cùng thương tiếc Giáo sự Lê Văn Thiêm. 


Xin kính Giáo sư yên giấc nghìn thu. 


Đoàn Thanh Hương 


Cũn bộ, sinh uiên trường Đại học Sử phạm thành phố Hồ 
Chị Mình - những người đồng nghiệp, những học trò - uô cùng 
đău xót được tin Giáo sự Tiến sĩ Lê Văn Thiêm qua đời. Thay 
mặt cán bộ, sinh uiên toàn trường, tôi thành kính chìa buôn 


cùng thân nhân gia đình, bà con thân quyên của Giáo sử. 


Nguyễn Tấn Phát 


VIỆN NGHIÊN CỨU HẠT NHÂN: 


Võ cùng thương tiếc người thây, người chỉ đạo ngành hạt 
nhiần đầu tiên ở Việt Nam với tử cách là Đại diện toàn quyền 
của Việt Nam tại Đup-na - Giáo sử Lê Văn Thiêm. 


Xin chúc Giáo sự yên giấc nghìn thu. 
Giáo sư Phạm Duy Hiển 


201 


BẠN SÁNG LẬP TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN LẬP TRÍ ĐỨC: 


Võ cùng thương tiếc anh Lê Văn Thiêm, một người anh, 
một người thầy. 

Ban sáng lập Trường phổ thông dân lập Trí Đức bính 
oiống hương hôn Giáo sử Lê Văn Thiêm. Những người học trò 
của thầy xin nguyện tiếp bước thầy đào tạo những tài năng 
trẻ cho đất nước. 

Trong ngày đau thương này, các học trò cũ xin hứa uới 
thầy cố gắng để không phụ lòng dạy dỗ của thầy trước đây. 


Trần Văn Hạo 


Thưa thầy! 

Vĩnh biệt người thầy thân yêu của nhiều thế hệ làm Toán 
Việt Nam. Vĩnh biệt người anh đã dìu đắt chúng em trên con 
đường đi uào khoa học. 


Vĩnh biệt người thầy uô cùng thương yêu. 


Trần Thành Trai 


202 


Nhà XUẤT BẢN GIÁO DỤC (CHI NHÁNH TẠI TP.HCM): 


Kinh uiêng thầy Lê Văn Thiêm, một nhà sự phạm mẫu 


mức, đã có rất nhiều công hiện cho ngành giáo dục Việt Nam. 


Chúng tôi là Lê Khắc Bdo oà Phan Thanh Quang thay 
mút Nha xuất bản Giáo dục, đồng thời cũng là học trò cũ của 


thấy, rất thương tiếc thầy. 


Lê Khắc Bảo, Phan Thanh Quang 


Kính thưa thầy Lê Văn Thiêm, 

Vô cùng đau đớn, bất ngờ em biết tín thầy. Với tất cả 
chúng em - những học trò cũ của thầy - thầy luôn luôn là tấm 
gương của tập thể những người làm toán, những người dạy 
toán Việt Nam. Thầy là tấm gương đạo đức, mẫu mực, nhân 
hậu hết lòng 0Ì đất nước, uì học trò, 0ù gia đình. 

Chúng em sẽ luôn luôn nhớ tới hình bóng thầy uà lòng 


biết ơn thấy sâu sắc. 


TS. Bùi 


-_⁄⁄4 0114 du -€ (lừa 7/00 


204 


Mưa tháng Bảy tiễn anh nề biển 

Sạch nợ trần đến bến bờ xa 

Từ nay giã biệt cửa nhà 

Để thương bầu bạn đậm đà nghĩa nhân 


Sứnh đất Bắc gởi thân Nam Bộ 


“Trọn lương duyên kỳ ngộ trùng phùng 


Đề cao khoa học tận trung 

Danh thơm lưu lại 0ô cùng súng tươi 
Xin uĩnh biệt một người đồng chí 
Tình còn đây thắm ý tốt lành 

Nồi niềm gởi gắm theo anh 


Bông hoa rực rở đầu ngành gương nêu. 


Phan Thanh Triều 
165 Hai Bà Trưng F6, Q› 


Ghiìu “7fliêm 


...- Bao nhiều mở tước trong lòng, 
Vân như sông suối cuộn tròn đầy uơi 
Nhớ khi sơ tán núi đôi, 

Giọng cười thầy khiến đất trời ấm hơn. 
Thầy đang trí tựa Niutơn, 

Quên đi bao chuyện giận hờn nhỏ nhẹn. 
Những điều tình nghĩa anh em, 

Thì thầy chẳng sót chẳng quên điều nào. 
*Nủa chua mặn, giữ ngọt ngào ”, 

Nổ mìn thầy định hướng uào tiền phương. 
Giữ bao trọng trách cao sang, 


Vấn như người chị dịu dàng tin yêu... 


Đàm Lê Đức 


918 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành. Q 1 


BẢN GIỚI THIỆU TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUỐC GIA 
CỦA LÊ VĂN THIÊA 


SUR UN PROBLEME Đ'INVERSION 


nàng 


LA THÉURIE DES FINCHUXS MER0M10RPHES 


Pàn M. Lễ Váy THtti. 


AVANI-PROPOS. 


LẺ6bjeL prineipal de cổ travail (*) est la rêyolution du problème d”inyersion 
đa la théorie de la dịstrtbution dạs valeurs dans le domaine rationnel. Le moyen 
utlisẻ st constitue pát les surfaces que Ullrich ä proposées eLappelées surfaces 
à ua ñombre liai de bouts pẻriodiques. Mais outre cet intêrét central, ]'éLude 
đes surfaces mentionnees nous rẻvkÌe ausši des vues instruetives concernant 
Iínfuenee de la dyssymetrie dang la structure topologique des surfaces de 
Ñiemann surl'ordce đe eroissanee de la foaction uniformisante:= /{z), sur la 
đistributioa des raeines de llequation /(z)=a, et enfñn sur le type de la 
SurfaGe.. 


Dans le Chapitre }, nous rappellerons les priaeipaux résultats de la thêorie 
đe la đistribution des valeurs đe M. Nevanliana, aia de formuler Ìe problème 
tfinyersion en question. 


Đans le Chapitre THÍ, nous expliquons la representation par reseau des surfaces 
đe Riemann à un nombre ñni de poiats [ondamentaux de ramifications, pour 
ârriver à la đẻf[aition des surfaces ä bouts periodiques qui coastituent le neud 
đe la solutien du problème d'ieversion pose, 


Đang le Chap(tre THÍ, sera exposé brièvement la thêorie des transforrnations 
0asi conformes qui vont nous servir (le moyen d”investigation pour ¿tudier la 
lonetien uniformisante đes surfaces mentionn¿es 


(S3 É& travail a ¿tê prasontả comme These da Doetacat d'Êtat š la Facultẻ đes Seienee9 đe Paris 
l8 3 mài tgáo 


207 


5a M— LÍ VĂN THIEM 


Le Chapitre IŸ montre comment obtenir une reprẻsentation « pFêAqule 
conforme » de ces surfaees sur le plan Íini, c'est-a-dire une representatien 
quasi conforme qui, à certains points đe vue, s`approehe asymptotquement dle 
la representation conforme doat Í'existenee est garantie par le thẻorème ÍOndia- 
mental đe Riemann 


Dang le Chapitre V, nous đeterminerons à Ílaide de cele représentaticon 


‹ presque conforme », l'ordre de Ìa croissance de la fonction unfermisantte 

Nous verrons que cat ordre, contrairement aux prévisions đe M. Ullrich, n'essL 
rationnel que dans đes cas exceptonnels et dépasse en gẻneral la valeur ratioan-. 
nelle prevue, ¿gale š la moitie du nambre de beuts périodiqtes. Le rehâussse- 
ment de l'ordre au-dessus đe cete valeur minimale, đủ à une structure .en; 
géneral dyssymetrique de Ía surface, n`esL pas sans rapport avec Ìe [ait coninu; 
que la dyssymetrie favorise elez les surfaces de Riemann le type hyperbeliquie., 
lei la consequenee de la dyssymetrie est la đìstribution en spirale đes valearss 
de la [onetian uatformisante, ce qui explique pourquoi 'ordre đè croissamtcte 


s'ẽlbve au-dessus de la váleur mìaimale ^ indiquée par le théorème đe Denjcoy 


Carlemann-Ahlfors pour les fonetions posséđanL(©'est le cas đe |"uaiformisarntee 
des surfaces en question) za points critiques logarithmiques. 


Le Chaprtre VI ‡tudie la đístribution des valeurs de la fonetion uniformisarnte 
âu point đe vue des đêÏauts eLindiees. Cette étude montre que Ìa sưruelturre 
pẻriodique đes sufaces partielles impose plus de conditions que M. Ullrich: nae 
Ứ'a prevu eLprepare la solution du problème d"inversion posẻ. 


Dang le Chapitre VHI, nous aberdons la solution du problème d'inversion,, #ẹn 
indiquantcomment iÌ faut choisir les bouts p€riodiques pour Ìes rêunir en tunne 
surfaee W dont la fonetion uaiformisante possede les proprit&s reQuissess, 
Ce chọi n'est pás unique et nous indiquons à ]a Íìn quels sont les boutS péeri4o- 
diques les plus sinples quen pourrait prendre pour arriver au but, 


Enln, dans le deraier Chapitre VIHI, nous donnoas ä Ƒaide des fonctii9ans 
doublement périodiques, la solutlen du problême dnversion đans le caas, ä, 
ngÌs, z, ratlonnels, cay non rẺsoluble pár les sur[aces à boufs périođịq U6s. 


Les prinepaux rẻsultats de ce travail ont étế prẻsentes au Congress - de 
ƯA. F A. S: à Genbve eLpublios đang les Comvnentard Mathemattet Ieeeetuiet, 
vol. 93, rgáo 


Qui nous soït permis, en cet endroit, đe remercier M. 6. Valiron đu bbitien- 


veillant interet qui 4 toujours tômoigne à nos études et reeherehes. Nouss Ì lui 
en gardons une bien vive grautude 


308 


